TRẦN KHÁNH PHƯƠNG - ĐINH MAI ANH 


THIẾT KẼ BÀI GIẢNG 

SINH HỌC 

■ 

TRUNG HỌC Cơ SỞ 

o 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẦU 


Thiết kế bài giảng Sinh học 7 được viết theo chương trình sách giáo khoa mới 
ban hành năm học 2003 - 2004. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Sinh 
học 7 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực 
nhận thức của học sinh. 

về nội dung: Thiết kê bài giảng sinh học 7 tuân theo đúng trình tự bài giảng 
trong sách giáo khoa Sinh học 7: gồm 66 bài ứng theo số tiết. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ 
mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên 
và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm nhằm đảm bảo chất lượng 
từng bài từng tiết lên lớp. Cuốn sách có phần các đề thi học kỳ sinh học lớp 7 
trước đây để học sinh tham khảo thêm. 

Về phương pháp: Thiết kê bài giảng Sinh học 7 đã cố gắng vận dụng phương 
pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học, 
tác giả đưa ra nhiều hoạt động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học như: xem 
tranh, quan sát vật thật hay mô hình, thảo luận, thực hành, chơi trò chơi, tham 
quan, thực địa-nhẳm phát huy tính tự giác của học sinh. Đặc biệt Thiết kê bài 
giảng Sinh học 7 rất chú trọng tới khâu thực hành trong từng bài học, đồng thời 
Thiết kê bài giảng Sinh học 7 còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên và 
học sinh trong một tiến trình Dạy - Học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau trong 
đố cả học sinh và giáo viên đều là chủ thể. 

Thiết kê bài giảng Sinh học 7 là tài liệu tham khảo, hi vọng được chia sẻ 
những khó khăn, vất vả với các bạn giáo viên dạy sinh học lớp 7 và có thể giúp 
bạn nâng cao hiệu quả bài giảng của mình. Rất mong nhận được ý kiến đống góp 
của các thầy giáo, cô giáo và các bạn đọc gần xa để cuốn sách ngày càng 
hoàn thiện. 

CÁC TÁC GIẢ 


2 



3 



Bài 1 


THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHŨ 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS chứng minh được sự đa dạng phong phú của động vật thể hiện ở số loài và 
môi trường sống. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh ảnh về động vật và môi trường sống của chúng. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết về 
động vật để trả lời câu hỏi: Sự đa dạng, phong phú của động vật được thể hiện như 
thế nào? 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU Sự ĐA DẠNG LOÀI 
VÀ Sự PHONG PHÚ VỂ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ 


* Mục tiêu: HS nêu được số loài động vật rất nhiều, số cá thể trong loài lớn 
thể hiện qua các ví dụ cụ thể. 


- GV yếu cầu HS nghiên cứu SGK, 
quan sát hình 1.1 và 1.2 tr.5,6, trả lời 
câu hỏi: 


- Cá nhân đọc thông tin SGK, quan sát 
hình trả lời câu hỏi yêu cầu nêu 
đươc: 


4 




+ Sự phong phú về loài được thể hiện 
như thế nào? 

- GV ghi tóm tắt ý kiến của HS và 
phần bổ sung. 

- GV yêu cầu trả lời câu hỏi: 

+ Hãy kể tên loài động vật trong: 

Một mẻ kéo lưới ở biển? 

Tát 1 ao cá? 

Đánh bắt ở hồ? 

Chặn dòng nước suối nông? 

+ Ban đêm mùa hè ở trên cánh đồng 
có những loài động vật nào phát ra 
tiếng kêu? 

(GV lưu ý tùy địa phương mà yêu cầu 
HS kể tên loài động vật) 

- GV lưu ý nếu HS ở thành phố thì GV 
thông báo thêm thông tin. 

- Em có nhận xét gì về số lượng cá thể 
trong bầy ong, đàn kiến, đàn bướm? 

—» GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về 
sự đa dạng của động vật. 

- GV thông báo thêm: Một số động vật 
được con người thuần hóa thành vật 
nuôi, có nhiều đặc điểm phù hợp với 
nhu cầu của con người. 


+ Số lượng loài hiện nay 1,5 triệu. 

+ Kích thước khác nhau. 

- 1 vài HS trình bày đáp án —» HS khác 
bổ sung. 

- HS thảo luận từ những thông tin đọc 
được hay xem thực tế. Yêu cầu nêu 
được: 

Dù ở ao, hồ hay suối đều có nhiều loài 
động vật khác nhau sinh sống. 

- Ban đêm mùa hè thường có một số 
loài động vật như: Cóc, ếch, dế mèn, 
sâu bọ ... phát ra tiếng kêu 


- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

- Yêu cầu nêu được: Số cá thể trong 
loài rất nhiều. 


* Kết luận: Thế giới động vật rất đa 
dạng về loài và đa dạng về số cá thể 
trong loài. 


Hoạt động 2 

TÌM HIỂU Sự ĐA DẠNG VỂ MÔI TRƯỜNG SỐNG 
* Mục tiêu: 

- Nêu được một số loài động vật thích nghi cao với môi trường sống. 

- Nêu được đặc điểm của một số loài động vật thích nghi cao độ với môi 
trường sống. 


5 



- GV yêu cầu quan sát hình 1.4 hoàn 
thành bài tập. Điền chú thích. 


- GV cho HS chữa nhanh bài tập này. 

- GV cho HS thảo luận rồi trả lời: 

+ Đặc điểm gì giúp chim cánh cụt 
thích nghi với khí hậu giá lạnh ở vùng 
cực? 

+ Nguyên nhân nào khiến động vật ở 
nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn 
vùng ôn đới, Nam cực? 

+ Động vật nước ta có đa dạng, phong 
phú không? Tại sao? 

- GV hỏi thêm: 

+ Hãy cho ví dụ để chứng minh sự 
phong phú về môi trường sống của 
động vật ? 

- GV cho HS thảo luận toàn lớp. 

- Yêu cầu tự rút ra kết luận. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận 


- Cá nhân tự nghiên cứu hoàn thành 
bài tập. 

Yêu cầu: 

+ Dưới nước: Cá, tôm, mực ... 

+ Trên cạn: Voi, gà, hươu, chó ... 

+ Trên không: Các loài chim. 

- Cá nhân vận dụng kiến thức đã có —» 
trao đổi nhóm —» yêu cầu nêu được: 

+ Chim cánh cụt có bộ lông dày xốp, 
lóp mỡ dưới da dày —» giữ nhiệt. 

+ Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thực vật 
phong phú, phát triển quanh năm —» 
thức ăn nhiều, nhiệt độ phù hợp. 

+ Nước ta động vật cũng phong phú vì 
nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. 

+ HS có thể nêu thêm 1 số loài khác ở 
các môi trường như: Gấu trắng Bắc 
cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy 
biển, lươn đáy bùn... 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: Động vật có ở khắp nơi do 
chúng thích nghi với mọi môi trường 
sống. 

mg SGK. 


IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

HS làm bài tập: 

1. Hãy đánh dấu nhân vào câu trả lời đúng 

Động vật có ở khắp mọi nơi do: 
a- Chúng có khả năng thích nghi cao. 


6 



b- Sự phân bố có sẩn từ xa xưa. 
c- Do con người tác động, 
d- Có khí hậu phù hợp. 

2. Hãy đánh dấu nhân vào những câu trả lời đúng 

Động vật đa dạng, phong phú do : 
a- Số cá thể nhiều, 
b- Sinh sản nhanh, 
c- Số loài nhiều. 

d- Động vật sống ở khắp mọi nơi trên Trái đất. 
e- Con người lai tạo, tạo ra nhiều giống mới. 
g- Động vật di cư từ những nơi xa đến. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi SGK 

- Kẻ bảng 1 trang 9 vào vở bài tập 


PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỐI THỰC VẬT 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nẽu được đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật. 

- Nêu được đặc điểm chung của động vật. 

- HS nắm được sơ lược cách phân chia giới động vật. 

2. Kĩ năng 

- Rèn khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp. 


Bài 2 


1 




- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh phóng to hình 2.1, 2.2 trong SGK 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Nếu đem so sánh con gà với cây bàng ta thấy chúng khác nhau 
hoàn toàn, song chúng đều là cơ thể sống —» phân biệt chúng bằng đặc điểm nào? 

Hoạt động 1 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 

* Mục tiêu: Tìm đặc điểm giống và khác nhau giữa động vật và thực vật. Nêu 
được đặc điểm chung của động vật. 

a- Vấn đề 1: So sánh động vật với thực vật 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 2.1, - Cá nhân quan sát hình vẽ, đọc chú 

hoàn thành bảng 1 trong SGK tr.9. thích -» ghi nhớ kiến thức . 

- GV kẻ bảng 1 lên bảng để HS chữa . Trao đổi trong nhóm -> tìm câu trả 

bài. lời. 

- Đại diện các nhóm lên bảng ghi kết 
quả của nhóm. 

- GV lưu ý: Nên gọi nhiều nhóm để - Các nhóm khác theo dõi bổ sung, 
gây hứng thú trong giờ học. 

- GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh 
bảng. 

- GV nhận xét và thông báo kết quả " HS theo dõi và tự sửa chữa bài. 
đúng như bảng sau: 


8 



\ Đặc điểm 
\ cơ thể 

Cấu tạo từ 
tế bào 

Thành 

xenlulô 
của tế bào 

Lớn lên 

và sinh 
sản 

Chất hữu cơ nuôi 
cơ thể 

Khả năng 
di chuyển 

Hệ thần 
kinh và giác 
quan 

Đối \ 
tượng \ 
phân biệt \ 

Không 

có 

Không 

có 

Không 

có 

Tự tổng 
hợp 
được 

Sử dụng 
chất hữu 

cơ có 
sẵn 

Không 

có 

Không 

có 

Động vật 


X 

X 

1 


X 


X 


X 


X 

Thực vật 


X 


X 


X 

X 


X 

1 

X 

1 


- GV yêu cầu tiếp tục thảo luận : 

+ Động vật giống thực vật ở điểm nào? 
+ Động vật khác thực vật ở điểm nào? 


- Các nhóm dựa vào kết quả của bảng 
1 —» thảo luận tìm câu trả lời. Yêu cầu: 

+ Đặc điểm giống nhau: Cấu tạo từ tế 
bào, lớn lến, sinh sản. 

+ Đặc điểm khác nhau: Di chuyển, dị 
dưỡng, thần kinh, giác quan, thành tế 
bào. 

- Đại diện nhóm trả lời —» nhóm khác 
bổ sung. 


b- Vấn đề 2: Đặc điểm chung của động vật 


-Yêu cầu HS làm bài tập ở mục II 
trong SGK tr. 10. 

- GV ghi câu trả lời lên bảng và phần 
bổ sung. 

- GV thông báo đáp án đúng các ô: 1, 
4, 3. 


- HS chọn 3 đặc điểm cơ bản của động 
vật. 

- 1 vài em HS trả lời —» HS khác bổ 
sung. 

- HS theo dõi và tư sửa chữa. 


- GV yêu cầu HS rút ra kết luận. 


* Kết luận: Động vật có những đặc 
điểm phân biệt với thực vật: 

+ Có khả năng di chuyển 
+ Có hệ thần kinh và giác quan 
+ Chủ yếu dị dưỡng 


9 





































Hoạt động 2 

Sơ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT 

* Mục tiêu : HS nắm được các ngành động vật chính sẽ học trong chương 
trình sinh học 7. 

- GV giới thiệu. - HS nghe, ghi nhớ kiến thức. 

+ Giới động vật được chia thành 20 
ngành, thể hiện ở hình 2.2 trong SGK. 

+ Chương trình sinh học 7 chỉ học 8 
ngành cơ bản. 

* Kết luận: Có 8 ngành động vật 

- Động vật không xương sống: 7 ngành 

- Động vật có xương sống: 1 ngành 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT 

* Mục tiêu: Nêu được lợi ích và tác hại của động vật. 

- GV yêu cầu hoàn thành bảng 2: - Các nhóm trao đổi —» hoàn thành 
Động vật đối với đời sống con người. bảng 2. 

- GV kẻ sẵn bảng 2 để HS chữa bài. - Đại diện nhóm lên ghi kết quả và 

nhóm khác bổ sung. 



10 

















- Lao động 

- Giải trí 

- Thể thao 

- Bảo vệ an ninh 

- Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà ... 

- Voi, gà, khỉ... 

- Ngựa, chó, voi... 

-Chó 

4 

Động vật truyền bệnh 

- Ruồi, muỗi, rận, rệp ... 


- GV nêu câu hỏi: 

+ Động vật có vai trò gì trong đời sống 
con người? 


- HS hoạt động độc lập. Yếu cầu nêu 
được: 

+ Có lợi ích nhiều mặt. 

+ Tác hại đối với con người. 

* Kết luận: 

Động vật mang lại lợi ích nhiều mặt 
cho con người tuy nhiên một số loài có 
hại. 


Kết luận chung: Đọc kết luận cuối bài. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV cho HS trả lời câu hỏi lvà 3 trong SGK tr.12. 


V. DẶN DÒ 

- Học bài. 

- Đọc mục "Có thể em chưa biết". 

Chuẩn bị bài sau: 

- Tìm hiểu đời sống động vật xung quanh. 

- Ngâm rơm cỏ khô vào bình nước trước 5 ngày. 

- Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản. 


11 








Chương 1 

NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 


Bài 3 


THỰC HÀNH 


QUAN SÁT MỘT số ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: 
Trùng roi và trùng đế giày. 

- Phân biệt được hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiển vi. 

3. Thái độ 

- Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

* Giáo viên: 

- Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau. 

- Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình. 

* Học sinh: 

- Váng nước, ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước trong 5 ngày. 


12 






III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu như SGK . 

Hoạt động 1 

QUAN SÁT TRÙNG GIÀY 

* Mục tiêu: HS tự quan sát được trùng giày trong nước ngâm rơm, cỏ khô. 


- GV lưu ý: Đây là bài thực hành đầu 
tiên nên GV cần hướng dẫn cách quan 
sát. 

- GV hướng dẫn các thao tác: 

+ Dùng ống hút lấy 1 giọt nhỏ ở nước 
ngâm rơm (chỗ thành bình). 

+ Nhỏ lên lam kính —» rải vài sợi bông 
để cản tốc độ —» soi dưới kính hiển vi. 
+ Điều chỉnh thị trường nhìn cho rõ. 

+ Quan sát hình 3.1 tr.14 SGK, nhận 
biết trùng giày. 

- GV kiểm tra ngay trên kính của các 
nhóm. 

- GV hướng dẫn HS cách cố định mẫu: 
Dùng lamen đậy lên giọt nước (có 
trùng), lấy giấy thấm bớt nước. 

- GV yêu cầu lấy 1 mẫu khác, HS quan 
sát trùng giày di chuyển. Gợi ý: di 
chuyển kiểu tiến thẳng hay xoay tiến. 

- GV cho HS làm bài tập tr.15 SGK. 
Chọn câu trả lời đúng. 

- GV thông báo kết quả đúng để HS tự 
sửa chữa, nếu cần. 


- HS làm việc theo nhóm đã phân 
công. 

- Các nhóm tự ghi nhớ các thao tác của 
GV. 


- Lần lượt các thành viên trong nhóm 
lấy mẫu soi dưới kính hiển vi —» nhận 
biết trùng giày. 

- Vẽ sơ lược hình dạng của trùng giày. 

- HS quan sát được trùng giày di 
chuyển trên lam kính, tiếp tục theo dõi 
hướng di chuyển. 

- HS dựa vào kết quả quan sát, rồi 
hoàn thành bài tập. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả, 
nhóm khác bổ sung. 


13 



Hoạt động 2 

QUAN SÁT TRÙNG ROI 

* Mục tiêu: HS quan sát được hình dạng của trùng roi và cách di chuyển. 


- GV cho HS quan sát hình 3.2 và 3.3 
SGK tr.15. 

- GV yêu cầu cách lấy mẫu và quan sát 
tương tự như quan sát trùng giày. 

- GV gọi đại diện 1 số nhóm lên tiến 
hành theo các thao tác như ở hoạt 
động 1. 

- GV kiểm tra ngay trên kính hiển vi 
của từng nhóm. 

- GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ 
phóng đại khác nhau để nhìn rõ mẫu. 

- Nếu nhóm nào chưa tìm thấy trùng 
roi thì GV hỏi nguyên nhân và cả lớp 
góp ý. 

- GV yêu cầu HS làm bài tập mục V 
tr.lóSGK. 

- GV thông báo đáp án đúng: 

+ Đầu đi trước. 

+ Màu sắc của hạt diệp lục. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV yêu cầu HS vẽ hình trùng giày 

V. DẶN DÒ 


- HS tự quan sát hình trong SGK đế 
nhận biết trùng roi. 

- Trong nhóm thay nhau dùng ống hút 
lấy mẫu để bạn quan sát. 

- Các nhóm nên lấy váng xanh ở nước 
ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi. 


- Các nhóm dựa vào thực tế quan sát và 
thông tin SGK tr.16 trả lời câu hỏi. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án 
nhóm khác bổ sung. 


à trùng roi vào vở và ghi chú thích. 


14 


-Vẽ hình trùng giầy, trùng roi vào vở và ghi chú thích. 

- Đọc trước bài 4. 

- Kẻ phiếu học tập "lìm hiểu trùng roi xanh vào vở bài tập". 



Bài tập 

Tên động vật 

Đặc điểm 

Trùng roi xanh 

1 

Cấu tạo 

Di chuyển 


2 

Dinh dưỡng 


3 

Sinh sản 


4 

Tính hướng sáng 



Bài 4 


TRÙNG ROI 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi xanh, 
khả năng hướng sáng. 

- HS thấy được bước chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa 
bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập kiến thức và kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Giáo viên: Phiếu học tập, tranh phóng to hình 4.1, 4.2, 4.3 trong SGK. 

- HS: Ôn lại bài thực hành. 


15 
















III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Động vật nguyên sinh rất nhỏ bé, chúng ta đã được quan sát ở bài 
trước —» Tiếp tục tìm hiểu 1 số đặc điểm của trùng roi. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU TRÙNG ROI XANH 


- GV yêu cầu: 

+ Nghiên cứu SGK, vận dụng kiến 
thức bài trước. 

+ Quan sát hình 4.1 và 4.2 SGK. 

+ Hoàn thành phiếu học tập. 

- GV đi đến các nhóm theo dõi và giúp 
đỡ nhóm học yếu. 


- GV kẻ phiếu học tập lên bảng để 
chữa bài. 

- GV chữa từng bài tập trong phiếu. 

Yêu cầu: 

+ Trình bày quá trình sinh sản của 
trùng roi xanh. 

+ Giải thích thí nghiệm ở mục 4: "Tính 
hướng sáng". 

+ Làm nhanh bài tập mục V thứ 2 
tr.18 SGK. 


- Cá nhân tự đọc thông tin ở mục I 
tr. 17 và 18 SGK. 


- Thảo luận nhóm —» thống nhất ý kiến 
hoàn thành phiếu học tập. 

- Yêu cầu nêu được: 

+ Cấu tạo chi tiết trùng roi. 

+ Cách di chuyển nhờ roi. 

+ Các hình thức dinh dưỡng. 

+ Kiểu sinh sản vô tính chiều dọc cơ 
thể. 

+ Khả năng hướng về phía có ánh 
sáng. 

- Đại diện các nhóm ghi kết quả trên 
bảng. 

- Nhóm khác bổ sung. 

- HS dựa vào hình 4.2 SGK trả lời, lưu 
ý nhân phân chia trước rồi đến các 
phần khác. 

- Nhờ có điểm mắt nên có khả năng 
cảm nhận ánh sáng. 

- Đáp án bài tập: Roi, đặc điểm mắt, 
quang họp, có diệp lục. 


16 



- GV yêu cầu HS quan sát phiếu chuẩn 
kiến thức. 


+ HS các nhóm nghe —» nhận xét và 
bổ sung. 

- HS theo dõi và tư sửa chữa. 


Phiếu học tập: Tìm hiểu trùng roi xanh 


Bài tập 

^^\Tên động vật 

Đặc điểm 

Trùng roi xanh 


Cấu tạo 

- Là 1 tế bào (0,05mm) hình thoi, có roi, điểm 

1 

Di chuyển 

mắt, hạt diệp lục, hạt dự trữ, không bào co bóp. 

- Roi xoáy vào nước —» vừa tiến vừa xoay mình. 


Dinh dưỡng 

- Tự dưỡng và dị dưỡng. 

2 


- Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào. 

- Bài tiết: Nhờ không bào co bóp. 

3 

Sinh sản 

- Vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc. 

4 

Tính hướng sáng 

- Điểm mắt và roi giúp trùng roi hướng về chỗ ánh 
sáng. 


- Sau khi theo dõi phiếu —» GV 
nên kiểm tra số nhóm có câu trả lời 
đúng. 


- 1 vài nhóm nhắc lại nội dung phiếu 
học tập. 

* Kết luận: HS xem trong phiếu học 
tập. 


Hoạt động 2 

TÌM HIỂU TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI 


* Mục tiêu: HS thấy được tập đoàn trùng roi xanh là động vật trung gian giữa 
động vật đơn bào và động vật đa bào. 


- GV yêu cầu: 

+ Nghiên cứu SGK + quan sát hình 4.3 
Tr.18. 


- Cá nhân tự thu nhận kiến thức. 


17 




















+ Hoàn thành bài tập mục V tr. 19 SGK - Trao đổi nhóm —» hoàn thành bài tập. 
(điền từ vào chỗ trống). - Yêu cầu lựa chọn: Trùng roi, tế bào, 

đơn bào, đa bào. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả, 
nhóm khác bổ sung. 

- 1 vài HS đọc toàn bộ nội dung bài tập 
vừa hoàn thành. 

- GV nêu câu hỏi: 

+ Tập đoàn vôn vốc dinh dưỡng như 
thế nào? 

+ Hình thức sinh sản của tập đoàn vôn 
vốc. 

- GV lưu ý nếu HS không trả lời được 
thì giáo viên giảng: 

Trong tập đoàn: 1 số cá thể ở ngoài 
làm nhiệm vụ di chuyển bắt mồi, đến 

khi sinh sản một số tế bào chuyển vào - Yêu cầu nêu được: Trong tập đoàn bắt 
trong phân chia thành tập đoàn mới. đầu có sự phân chia chức năng cho lsố 

- Tập đoàn vôn vốc cho ta suy nghĩ gì tế bào. 

về mối liên quan giữa động vật đơn * Kết luận: 

bào và động vật đa bào? - Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào, 

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận. bước đầu có sự phân hóa chức năng. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV dùng câu hỏi cuối bài trong SGK. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài. 

- Đọc mục “Em có biết”? 

- Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. 

18 



Bài 5 


TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm cấu tạo di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản của trùng 
biến hình và trùng giày. 

- HS thấy được sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng giày 
—> đó là biểu hiện mầm mống của động vật đa bào. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp 

- Kĩ năng hoạt động nhóm 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Hình phóng to 5.1, 5.2, 5.3 trong SGK. 

- Chuẩn bị tư liệu về động vật nguyên sinh. 

- Học sinh: Kẻ phiếu học tập vào vở. 



^^-^Tên động vật 
Đặc điểm 

Trùng biến hình 

Trùng giày 

1 

Cấu tạo 

Di chuyển 



2 

Dinh dưỡng 



3 

Sinh sản 




19 
















III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Chúng ta tiếp tục nghiên cứu một số đại diện khác của ngành động 
vật nguyên sinh: Trùng biến hình và trùng giày. 


- GV yẽu cầu HS nghiên cứu SGK, 
trao đổi nhóm —» hoàn thành phiếu 
học tập. 

- GV phải quan sát hoạt động của các 
nhóm để hướng dẫn, đặc biệt là nhóm 
học yếu. 


- GV kẻ phiếu học tập lến bảng để HS 
chữa bài. 

-Yêu cầu các nhóm lên ghi câu trả lời 
vào phiếu trên bảng. 

- GV ghi ý kiến bổ sung của các nhóm 
vào bảng. 

- GV hỏi: Dựa vào đâu để chọn những 
câu trả lời trên ? 

- GV tìm hiểu số nhóm có câu trả lời 
đúng và chưa đúng (nếu còn ý kiến 
chưa thống nhất —» GV nên phân tích 
để HS lựa chọn lại). 

- GV cho HS theo dõi phiếu kiến thức 
chuẩn. 


- Cá nhân tự đọc các thông tin ■ SGK 
tr 20, 21. 

- Quan sát hình 5.1, 5.2, 5.3 SGK 
tr.20, 21, ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời. 
Yêu cầu nêu được: 

+ Cấu tạo: Cơ thể đơn bào. 

+ Di chuyển: Nhờ bộ phận của cơ thể: 
lông bơi, chân giả. 

+ Dinh dưỡng: Nhờ không bào tiêu 
hóa thải bã nhờ không bào co bóp. 

+ Sinh sản: Vô tính, hữu tính. 

- Đại diện nhóm lên ghi câu trả lời —» 
nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ 
sung. 


- HS theo dõi phiếu chuẩn, tự sửa chữa 
nếu cần. 


20 



Bài 

tập 

^^lênđộng vật 

Đặc điểm 

Trùng biến hình 

Trùng giày 

1 

Cấu tạo 

- Gồm 1 tế bào có: 

+ Chất nguyên sinh lỏng, 

nhân. 

+ Không bào tiêu hóa, 

không bào co bóp. 

- Gồm 1 tế bào có: 

+ Chất nguyên sinh, 

nhân lớn, nhân nhỏ. 

+ 2 không bào co bóp, 

không bào tiêu hóa, 

rãnh miệng, hầu. 

+ Lông bơi xung 
quanh cơ thể. 


Di chuyển 

- Nhờ chân giả (do chất 
nguyên sinh dồn về 1 phía). 

- Nhờ lông bơi. 

2 

Dinh dưỡng 

- Tiêu hóa nội bào. 

- Bài tiết: Chất thừa dồn đến 

không bào co bóp — » thải ra 
ngoài ở mọi nơi. 

- Thức ăn — » miệng — » 
hầu — » không bào tiêu 

hóa — » biến đổi nhờ 

Enzim 

- Chất thải được đưa 

đến không bào co bóp 
— » lỗ thoát ra ngoài. 

3 

Sinh sản 

Vô tính bằng cách phân đôi 

cơ thể. 

- Vô tính bằng cách 
phân đôi cơ thể theo 
chiều ngang. 

- Hữu tính: Bằng cách 
tiếp hợp. 


- GV lưu ý giải thích 1 số vấn đề cho 
HS: 


+ Không bào tiêu hóa ở động vật 
nguyên sinh hình thành khi lấy thức ăn 
vào cơ thể. 


21 




















+ Trùng giày: Tế bào mới chỉ có sự 
phân hóa đơn giản, tạm gọi là rãnh 
miệng và hầu chứ không giống như ở 
con cá, gà. 

+ Sinh sản hữu tính ở trùng giày là 
hình thức tăng sức sống cho cơ thể và 
rất ít khi sinh sản hữu tính. 

- GV cho HS tiếp tục trao đổi: 

+ Trình bày quá trình bắt mồi và tiêu 
hóa mồi của trùng biến hình. 

+ Không bào co bóp ở trùng đế giày 

khác trùng biến hình như thế nào? - Yếu cầu: 

+ Trùng biến hình đơn giản 

+ Số lượng nhân và vai trò của nhân. + Trùng đế giày phức tạp 

+ Trùng đế giày: 1 nhân dinh dưỡng và 
1 nhân sinh sản. 

+ Quá trình tiẽu hóa ở trùng giày và + Trùng đế giày đã có Enzim để biến 
trùng biến hình khác nhau ở điểm nào? đổi thức ăn. 

* Kết luận: Nội dung trong phiếu học 
tập. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV sử dụng 3 câu hỏi cuối bài trong SGK. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo phiếu học tập và kết luận trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. 

22 



Bái ó 


TRÙNG KIẾT Lị VÀ TRÙNG SỐT RÉT 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với 
lối sống kí sinh. 

- HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng gây ra và cách phòng chống 
bệnh sốt rét. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng thu thập kiến thức qua kênh hình. 

- Kĩ năng phân tích tổng hợp. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường và cơ thể. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- GV chuẩn bị tranh phóng to hình 6.1, 6.2, 6.4 trong SGK. 

- HS kẻ phiếu học tập bảng 1 tr.24 " Tìm hiểu về bệnh sốt rét" vào vở. 


Phiếu học tập 


TT 

^"\^Tên động vật 
Đặc điểm 

Trùng kiết lị 

Trùng sốt rét 

1 

Cấu tạo 



2 

Dinh dưỡng 



3 

Phát triển 




23 















III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


* Mở bài: Trên thực tế có những bệnh do trùng gây nên làm ảnh hưởng tới sức 
khoẻ con người. Ví dụ: Trùng kiết lị, trùng sốt rét. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU TRÙNG KIÊT LỊ VÀ TRÙNG SÔT RÉT 

*Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cấu tạo của 2 loại trùng này phù hợp đời sống 
kí sinh. Nêu tác hại. 

a- Vấn đề 1: Cấu tạo dinh dưỡng và sự phát triển của trùng kiết lị và trùng sốt 


rét. 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, 
quan sát hình 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 SGK 
tr23, 24. Hoàn thành phiếu học tập. 

- GV nên quan sát lớp và hướng dẫn 
các nhóm học yếu. 


- GV kẻ phiếu học tập lên bảng. 

-Yêu cầu các nhóm lên ghi kết quả 
vào phiếu. 

- GV ghi ý kiến bổ sung lên bảng để 
các nhóm khác theo dõi. 

- GV lưu ý: Nếu còn ý kiến chưa thống 
nhất thì GV phân tích để HS tiếp tục 
lựa chọn câu trả lời. 

- GV cho HS quan sát phiếu mẫu kiến 
thức. 


- Cá nhân tự đọc thông tin, thu thập 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến 
hoàn thành phiếu học tập. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Cấu tạo: Cơ thể tiêu giảm bộ phận di 
chuyển. 

+ Dinh dưỡng: Dùng chất dinh dưỡng 
của vật chủ. 

+ Trong vòng đời: Phát triển nhanh và 
phá hủy cơ quan kí sinh. 

- Đại diện các nhóm ghi ý kiến vào từng 
đặc điểm của phiếu học tập. 

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 


- Các nhóm theo dõi phiếu chuẩn kiến 
thức và tự sửa chữa. 

- 1 vài HS đọc nội dung phiếu. 


24 



TT 

^\Tên động vật 

Đặc điểm 

— : - 

Trùng kiết lị 

Trùng sốt rét 

1 

Cấu tạo 

- Có chân giả ngắn 

- Không có không 

bào. 

- Không có cơ quan di 
chuyển. 

- Không có các không bào. 

2 

Dinh dưỡng 

- Thực hiện qua màng 

tế bào. 

- Nuốt hồng cầu. 

- Thực hiện qua màng tế bào. 

- Lấy chất dinh dưỡng từ 
hồng cầu. 

3 

Phát triển 

- Trong môi trường 
—» kết bào xác —» vào 
ruột người —» chui ra 
khỏi bào xác —» bám 
vào thành ruột. 

- Trong tuyến nước bọt của 
muỗi —» vào máu người —» 
chui vào hồng cầu sống và 
sinh sản phá hủy hồng cầu. 


- GV cho HS làm nhanh bài tập mục V - Yêu cầu: 

tr.23 SGK, so sánh trùng kiết lị và + Đặc điểm giống: Có chân giả, kết bào 
trùng biến hình. xác. 

- GV lưu ý: Trùng sốt rét không kết + Đặc điểm khác: Chỉ ăn hồng cầu, có 
bào xác mà sống ở động vật trung chân giả ngắn. 

gian. 

- GV hỏi: 

+ Khả năng kết bào xác của trùng kiết 
lị có tác hại như thế nào? 

- Nếu HS không trả lời được, GV nên 
giải thích. 

b- Vấn đề 2: So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét. 

- GV cho HS làm bảng 1 tr.24. - Cá nhân tự hoàn thành bảng 1. 

- 1 vài HS chữa bài tập —» HS khác 
nhận xét, bổ sung. 

- GV cho HS quan sát bảng 1 chuẩn 
kiến thức. 


25 



















Bảng 1: So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét 


\Đặc điểm 

Động vật^ 

Kích thước 
(so với hồng 
cầu) 

Con đường 
truyền dịch 
bệnh 

Nơi ký sinh 

Tác hại 

Tên 

bệnh 

Trùng kiết 
lị 

To 

Đường tiêu 

hóa 

Ruột người 

Viêm loét 

ruột, mất 
hồng cầu. 

Kiết 

lị. 

Trùng sốt 

rét 

Nhỏ 

Qua muỗi 

- Máu 

người. 

- Ruột và 
nước bọt 

của muỗi. 

- Phá hủy 
hồng cầu. 

Sốt 

rét. 


- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung 
bảng 1, kết hợp với hình 6.4 SGK. 

- GV hỏi: - HS dựa vào kiến thức ở bảng 1 trả lời. 

+ Tại sao người bị sốt rét da tái xanh? Yêu cầu: 

+ Tại sao người bị kết lị đi ngoài ra + Do hồng cầu bị phá hủy. 
máu? + Thành ruột bị tổn thương. 

Liên hệ: Muốn phòng tránh bệnh kiết 

lị ta phải làm gì? - Giữ vệ sinh ăn uống. 

- GV đề phòng HS hỏi: Tại sao người 
bị sốt rét khi đang sốt nóng cao mà 
người lại rét run cầm cập? 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU BỆNH SỐT RÉT Ở NƯỚC TA 

* Mục tiêu: HS nêu được tình hình bệnh sốt rét và các biện pháp phòng tránh. 

- GV yêu cầu: HS đọc SGK kết hợp - Cá nhân đọc thông tin SGK và thông 

với thông tin thu thập được, trả lời câu tin mục "Em có biết" tr.24 trao đổi 
hỏi. nhóm hoàn thành câu trả lời. Yêu cầu: 

26 























+ Bệnh đã được đẩy lùi nhưng vẫn còn 
+ Tình trạng bệnh sốt rét ở Việt Nam ở một số vùng miền núi. 
hiện nay như thế nào? + Diệt muỗi và vệ sinh môi trường. 

+ Cách phòng tránh bệnh sốt rét trong 
cộng đồng? 

- GV hỏi: Tại sao người sống ở miền 
núi hay bị sốt rét ? 

- GV thông báo chính sách của Nhà 
nước trong công tác phòng chống bệnh 
sốt rét: 

+ Tuyên truyền ngủ có màn. 

+ Dùng thuốc diệt muỗi nhúng màn 
miễn phí. 

+ Phát thuốc chữa cho người bệnh. 

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận. * Kết luận: 

- Bệnh sốt rét ở nước ta đang dần dần 
được thanh toán. 

- Phòng bệnh: Vệ sinh môi trường, vệ 
sinh cá nhân, diệt muỗi. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV cho HS làm bài tập sau: 

Đánh dấu (x) vào câu trả lời đúng. 

1- Bệnh kiết lị do loại trùng nào gây nên? 

a- Trùng biến hình, 
b- Tất cả các loại trùng, 
c- Trùng kiết lị. 


27 



2- Trùng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu? 

a- Bạch cầu. 
b- Hồng cầu. 
c- Tiểu cầu. 
d- Cả 3 loại tế bào trên. 

3- Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào? 

a- Qua ăn uống. d- Qua bài tiết. 

b- Qua hô hấp. Đáp án: lc, 2b, 3c. 

c- Qua máu. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Tìm hiểu về bệnh do trùng gây ra. 

-Kẻ bảng 1 và 2 SGK tr.13. 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG - VAI TRÒ THỰC TIEN 
CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm chung của động vật nguyên sinh. 

- HS chỉ ra được vai trò tích cực của động vật nguyên sinh và những tác hại do 
động vật nguyên sinh gây ra. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát thu thập kiến thức. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

28 





3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường và cá nhân. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Giáo viên: 

+ Tranh vẽ một số loại trùng. 

+ Tư liệu về trùng gây bệnh ở người và động vật. 

- Học sinh: Kẻ bảng 1 và 2 vào vở học bài, ôn lại bài trước. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Động vật nguyên sinh cá thể chỉ là 1 tế bào, song chúng có ảnh 
hưởng lớn đối với con người. 


Hoạt động 1 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm chung nhất của động vật nguyên sinh. 


- Yêu cầu HS: 

+ Quan sát hình 1 số trùng đã học. 

+ Trao đổi nhóm hoàn thành bảng 1. 

- GV kẻ sẵn bảng 1 để HS chữa bài. 

- GV cho các nhóm lên ghi kết quả 
vào bảng. 

- GV ghi phần bổ sung của các nhóm 
vào bên cạnh. 

- GV cho HS quan sát bảng 1 kiến thức 
chuẩn. 


- Cá nhân tự nhớ lại kiến thức bài trước 
và quan sát hình vẽ. 

- Trao đổi nhóm —»thống nhất ý kiến. 

- Hoàn thành nội dung bảng 1. 

- Đại diện các nhóm ghi kết quả vào 
bảng. 

- Nhóm khác bổ sung. 

- HS tự sửa chữa nếu thấy cần. 


29 



Bảng 1: Đặc điểm chung của động yật nguyên sinh 


TT 

Đại diện 

Kích thước 

Cấu tạo từ 

Thức ăn 

Bộ phận di 
chuyển 

Hình thức 

sinh sản 

Hiển 

vi 

Lớn 

1 tế 

bào 

Nhiều 

tê bào 

1 

Trùng roi 

X 


X 


Vụn hữu cơ 

Roi 

Vô tính theo 

chiều dọc 

2 

Trùng biến 

hình 

X 


X 


Vi khuẩn, 
vụn hữu cơ 

Chân giả 

Vô tính 

3 

Trùng giày 

X 


X 


Vi khuẩn, 
vụn hữu cơ 

Lông bơi 

Vô tính, hữu 

tính 

D 

Trùng kiết lị 

X 


X 


Hồng cầu 

Tiêu giảm 

Vô tính 

5 

Trùng sốt rét 

X 


X 


Hồng cầu 

Không có 

Vô tính 


- GV yêu cầu tiếp tục thảo luận nhóm 
trả lời 3 câu hỏi: 

+ Động vật nguyên sinh sống tự do có 
đặc điểm gì? 

+ Động vật nguyên sinh sống kí sinh 
có đặc điểm gì? 

+ Động vật nguyên sinh có đặc điểm 
gì chung? 

- GV yêu cầu rút ra kết luận. 

- GV cho 1 vài HS nhắc lại kết luận. 


- Trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời. 
Yêu cầu nếu được: 

+ Sống tự do: Có bộ phận di chuyển và 
tự tìm thức ăn. 

+ Sống kí sinh: 1 số bộ phận tiêu giảm. 

+ Đặc điểm cấu tạo, kích thước, sinh 
sản ... 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm 
khác bổ sung. 

* Kết luận: Động vật nguyên sinh có 
đặc điểm. 

+ Cơ thể chỉ là 1 tê bào đảm nhận 
mọi chức năng sống. 

+ Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị 
dưỡng. 

+ Sinh sản vô tính và hữu tính. 


30 


















































Hoạt động 2 

TÌM HIỂU VAI TRÒ THựC TIEN của động vật nguyên sinh 

* Mục tiêu: Nêu rõ vai trò tích cực và tác hại của động vật nguyên sinh. 

-Yêu cầu: - Cá nhân đọc thông tin trong SGK 

+ Nghiên cứu SGK và quan sát hình tr.26, 27 —» ghi nhớ kiến thức. 

7.1,7.2 SGK tr.27. - Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến —» 

+ Hoàn thành bảng 2. hoàn thành bảng 2. 

+ GV kẻ sẵn bảng 2 để HS chữa bài. Yêu cầu: 

+ Nêu lợi ích từng mặt của động vật 
nguyên sinh đối với tự nhiên và đời 
sống con người. 

+ Chỉ rõ tác hại đối với động vật và 
người. 

+ Nêu được con đại diện. 

- GV yêu cầu chữa bài. - Đại diện nhóm lên ghi đáp án vào 

- GV lưu ý: Những ý kiến của nhóm bảng 2. 

ghi đầy đủ vào bảng, sau đó là ý kiến - Nhóm khác nhận xét bổ sung, 
bổ sung. 

- GV nên khuyến khích các nhóm kể 
thêm đại diện khác SGK. 

- GV thông báo thêm 1 vài loài khác 
gây bệnh ở người và động vật. 

- Cuối cùng GV cho HS quan sát bảng - HS theo dõi —» tự sửa lỗi nếu có. 
kiến thức chuẩn. 

Bảng 2: Vai trò của động vật nguyên sinh 


Vai trò 

Tên đại diện 

Lợi ích 

- Trong tự nhiên: 

+ Làm sạch môi trường nước. 

- Trùng biến hình, trùng giày, 
trùng hình chuông, trùng roi. 


31 











+ Làm thức ăn cho động vật nước: 
giáp xác nhỏ, cá biển. 

- Đối với người: 

+ Giúp xác định tuổi địa tầng tìm 
mỏ dầu. 

+ Nguyên liệu chế giấy giáp. 

- Trùng biến hình, trùng nhảy, 
trùng roi giáp. 

- Trùng lỗ 

- Trùng phóng xạ 

Tác hại 

- Gây bệnh cho động vật. 

- Gây bệnh cho người. 

- Trùng cầu, trùng bào tử. 

- Trùng roi máu, trùng kiết lị, 
trùng sốt rét. 


IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS làm bài tập: 

Chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Động vật nguyên sinh có những đặc điểm: 

a- Cơ thể có cấu tạo phức tạp. 

b- Cơ thể gồm 1 tế bào. 

c- Sinh sản vô tính, hữu tính đơn giản. 

d- Có cơ quan di chuyển chuyên hóa. 

e- Tổng hợp được chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. 

g- Sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẩn. 

h- Di chuyển nhờ roi, lông bơi hay chân giả. 

Đáp áp: b, c, g, h 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

Kẻ bảng 1 (cột 3 và 4) tr.30 SGK vào vở bài tập. 


32 









Chương 2 

NGÀNH RUÔT KHOANG 


Bài 8 


THỦY TỨC 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nẽu được đặc điểm hình dạng cấu tạo dinh dưỡng và cách sinh sản của 
thủy tức đại diện cho ngành ruột khoang và là ngành động vật đa bào đầu tiên. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát hình, tìm kiến thức. 

- Kĩ năng phân tích tổng họp, kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh thủy tức di chuyển, bắt mồi, tranh cấu tạo trong. 

- HS: kẻ bảng 1 vào vở. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: NhưSGK. 


Hoạt động 1 

CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 

- Cá nhân tự đọc thông tin SGK tr.29 
kết hợp với hình vẽ —» ghi nhớ kiến 
thức. 


- GV yêu cầu: Quan sát hình 8.1, 8.2, 
đọc thông tin trong SGK tr.29 —» trả 
lời câu hỏi: 


33 




- Trao đổi nhóm thống nhất đáp án. 

+ Trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài Yêu cầu nêu được: 

của thủy tức. ^ trên là lỗ miệng. 

+ Hinhdạng< trụdưđị:đíb : m 

+ Kiểu đối xứng: Tỏa tròn. 

+ Có các tua ở lỗ miệng. 

+ Thủy tức di chuyển như thế nào? Mô + Di chuyển: sâu đo, lộn đầu. 
tả bằng lời 2 cách di chuyển. 

- GV gọi các nhóm chữa bài bằng cách - Đại diện các nhóm trình bày đáp án —» 
chỉ các bộ phận cơ thể trên tranh và nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

mô tả cách di chuyển trong đó nói rõ 
vai trò của đế bám. 

- GV yêu cầu rút ra kết luận. * Kết luận: 

- Cấu tạo ngoài: Hình trụ dài 
+ Phần dưới là đê —» bám 

+ Phần trên có lỗ miệng, xung quanh 

- GV giảng giải về kiểu đối xứng tỏa có tua miệng. 

tròn. + Đỏi xứng tỏa tròn. 

- Di chuyển: Kiểu sâu đo, kiểu lộn 
đầu, bơi. 

Hoạt động 2 

CẤU TẠO TRONG 

- GV yêu cầu quan sát hình cắt - Cá nhân quan sát tranh và hình ở bảng 
dọc của thủy tức, đọc thông tin trong 1 của SGK. 

bảng 1 —» hoàn thành bảng 1 trong vở - Đọc thông tin về chức năng từng loại 
bài tập. tế bào —» ghi nhớ kiến thức. 

- Thảo luận nhóm —» thống nhất trả lời: 
Tên gọi các tế bào. 

Yêu cầu: 

+ Xác định vị trí của tế bào trên cơ thể. 

+ Quan sát kĩ hình tế bào thấy được cấu 
tạo phù hợp với chức năng. 


34 



- GV ghi kết quả của nhóm lên bảng, 
nếu có nhiều kết quả khác nhau thì yêu 
cầu nghiên cứu lại thông tin và hình 
vẽ. 

- GV nêu câu hỏi: Khi chọn tẽn loại tế 
bào ta dựa vào đặc điểm nào? 

- GV thông báo đáp án đùng theo thứ 
tự từ trên xuống dưới: 

1: Tế bào gai. 

2: Tế bào sao (TB thần kinh). 

3: Tế bào sinh sản. 

4: Tế bào mô cơ tiêu hóa. 

5: Tế bào mô bì cơ. 

- GV cần tìm hiểu số nhóm có kết quả 
đúng và chưa đúng. 

- GV hỏi: Trình bày cấu tạo trong của 
thủy tức? 

- GV cho HS tự rút ra kết luận. 


- GV giảng giải: Lóp trong còn có tế 
bào tuyến nằm xen kẽ các tế bào mô bì 
cơ tiêu hóa, tế bào tuyến tiết dịch vào 
khoang vị để tiêu hóa ngoại bào ở đây 
đã có sự chuyển tiếp giữa tiêu hóa nội 
bào (kiểu tiêu hóa của động vật đơn 
bào) sang tiêu hóa ngoại bào (kiểu tiêu 
hóa của động vật đa bào). 


+ Chọn tên cho phù hợp. 

- Đại diện các nhóm đọc kết quả theo 
thứ tự 1, 2, 3 ... —» nhóm khác bổ sung. 


- Các nhóm theo dõi và tự sửa chữa (nếu 
cần). 


- Có nhiều loại tế bào thực hiện chức 
năng riêng. 

* Kết luận: Thành cơ thể có 2 lớp. 

- Lớp ngoài: Gồm tê bào gai, tế bào 
thần kinh, tế bào mô bì cơ. 

- Lớp trong: Tế bào mô cơ - tiêu hóa. 

- Giữa 2 lóp là tầng keo mỏng. 

- Lỗ miệng thông với khoang tiêu hóa 
ở giữa (gọi là ruột túi). 


35 



Hoạt động 3 

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh thủy - Cá nhân tự quan sát tranh chú ý tua 
tức bắt mồi, kết hợp thông tin SGK miệng, tế bào gai. 

tr.31, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi sau: + Đọc thông tin trong SGK. 

+ Thủy tức đưa mồi vào miệng bằng - Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời 
cách nào? —» Yêu cầu: 

+ Nhờ loại tế bào nào của cơ thể thủy + Đưa mồi vào miệng bằng tua. 
tức tiêu hóa được mồi? + Tế bào mô cơ tiêu hóa mồi. 

+ Thủy tức thải bã bằng cách nào? + Lỗ miệng thải bã. 

- Các nhóm chữa bài. 

- GV hỏi: + Thủy tức dinh dưỡng bằng - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi, nhóm 

cách nào? khác bổ sung. 

- Nếu HS trả lời không đầy đủ GV gợi 
ý từ phần vừa thảo luận. 

- GV cho HS tự rút ra kết luận. * Kết luận: 

- Thủy tức bắt mồi bằng tua miệng. 
Quá trình tiêu hóa thực hiện ở khoang 
tiêu hóa nhờ dịch từ tế bào tuyến. 

- Sự trao đổi khí thực hiện qua thành 
cơ thể. 

Hoạt động 4 
SINH SẢN 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh "sinh - HS tự quan sát tranh tìm kiến thức, 

sản của thủy tức", trả lời câu hỏi: Yêu cầu: 

+ Thủy tức có những kiểu sinh sản + Chú ý: u mọc trên cơ thể thủy tức mẹ. 
nào? + Tuyến trứng và tuyến tinh trên cơ thể 

mẹ. 


36 



- GV gọi 1 vài HS chữa bài bằng cách 
miêu tả trên tranh kiểu sinh sản của 
thủy tức. 

- GV yêu cầu từ phân tích ở trên hãy 
rút ra kết luận về sự sinh sản của thủy 
tức. 

- GV bổ sung thêm 1 hình thức sinh 
sản đặc biệt đó là tái sinh. 

- GV giảng giải: Khả năng tái sinh cao 
ở thủy tức là do thủy tức còn có tế bào 
chưa chuyến hóa. 

- GV hỏi: Tại sao gọi thủy tức là động 
vật đa bào bậc thấp? 

(GV gợi ý chủ yếu dựa vào cấu tạo và 
dinh dưỡng của thủy tức). 

Kết luận chung: Học sinh đọc kết luận cuối bài. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS làm bài tập: 

Đánh dấu (x) vào câu trả lời đúng về đặc điểm của thủy tức. 

1- Cơ thể đối xứng 2 bên. 

2- Cơ thể đối xứng tỏa tròn. 

3- Bơi rất nhanh trong nước. 

4- Thành cơ thể có 2 lóp: ngoài - trong. 

5- Thành cơ thể có 3 lóp: ngoài - giữa - trong. 

6- Cơ thể đã có lỗ miệng, lỗ hậu môn. 

7- Sống bám vào các vật ở nước nhờ đế bám. 


- Một số HS chữa bài —» HS khác bổ 
sung. 

* Kết luận: Các hình thức sinh sản 

- Sinh sản vô tính: Bằng cách mọc 
chồi. 

- Sinh sản hữu tính: Bằng cách hình 
thành tê bào sinh dục đực, cái. 

- Tái sinh: 1 phần của cơ thể tạo nên 
1 cơ thể mới. 


37 



8- Có miệng là nơi lấy thức ăn và thải bã ra ngoài. 

9- Tổ chức cơ thể chưa chặt chẽ. 

Đáp án: 2 - 4 - 7 - 8 -9. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ bảng "Đặc điểm của một số đại diện ruột khoang". 


Bài 9 


ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS chỉ rõ dược sự đa dạng của ngành ruột khoang được thể hiện ở cấu tạo cơ 
thể, lối sống, tổ chức cơ thể, di chuyển. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh, phân tích tổng hợp. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh, hình trong SGK. 

- Sưu tầm tranh, ảnh về sứa, san hô, hải quỳ. 

- Chuẩn bị xi lanh bơm mực tím, 1 đoạn xương san hô. 

- Kẻ phiếu học tập vào vở. 


38 




Phiếu học tập: Sự đa dạng của ngành ruột khoang 


TT 

diện 

Đặc điểm 

Thủy tức 

Sứa 

Hải quỳ 

San hô 

1 

Hình dạng 





2 

Cấu tạo 

- Vị trí miệng 

- Tầng keo 

-Khoang tiếu hóa 





3 

Di chuyển 





D 

Lối sống 






III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu như SGK và đây là bài sự đa dạng đầu tiên về động 
vật nên GV nêu luôn: Sự đa dạng thể hiện ở cấu tạo, lối sống, tổ chức cơ thể, di 
chuyển. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU SƯ ĐA DANG CỦA RUÔT KHOANG 


- GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu 
các thông tin trong bài, quan sát tranh 
hình trong SGK tr.33, 34 —» trao đổi 
nhóm hoàn thành phiếu học tập. 

- GV kẻ phiếu học tập lên bảng để HS 
chữa bài. 


- Cá nhân theo dõi nội dung trong 
phiếu, tự nghiên cứu SGK —» ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời 
—» hoàn thành phiếu học tập. 

Yêu cầu nẽu được: 

+ Hình dạng đặc biệt của từng đại diện. 
+ Cấu tạo: Đặc điểm của tầng keo, 
khoang tiêu hóa. 

+ Di chuyển có liên quan đến cấu tạo cơ 
thể. 

+ Lối sống: Đặc biệt là tập đoàn lớn 
như san hô. 


39 


















- GV nên gọi nhiều nhóm HS để có 
nhiều ý kiến và gây hứng thú học tập. 

- GV nên dành nhiều thời gian để các 
nhóm trao đổi đáp án. 

- GV thông báo kết quả đúng của các 
nhóm —» cho HS theo dõi phiếu kiến 
thức chuẩn. 


- Đại diện các nhóm ghi kết quả vào 
từng nội dung của phiếu học tập. 

—» các nhóm khác theo dõi bổ sung. 

- HS các nhóm theo dõi —» tự sửa chữa 
nếu cần. 


TT 

diện 

Đặc điểm \\ 

Thủy tức 

Sứa 

Hải quỳ 

San hồ 

1 

Hình dạng 

Trụ nhỏ 

Hình cái dù 

Trụ to, ngắn 

Cành cây 




có khả năng 
xòe, cụp 


khối lớn 

2 

Cấu tạo 






- Vị trí miệng 

- ở trên 

- Ở dưới 

- Ở trên 

- Ở trên 


- Tầng keo 

- Mỏng 

- Dày 

- Dày, rải 

- Có gai 





rác có các 

xương đá vôi 





gai xương 

và chất sừng 


- Khoang tiêu 

- Rộng 

- Hẹp 

- Xuất hiện 

- Có nhiều 


hóa 



vách ngăn 

ngăn thông 
nhau giữa các 
cá thể 

3 

Di chuyển 

Kiểu sâu 

Bơi nhờ tế 

Không di 

Không di 



đo lộn 

bào cơ có khả 

chuyển, có 

chuyển, có đế 



đầu 

năng co rút 
mạnh dù 

đế bám 

bám 


Lối sống 

Cá thể 

Cá thể 

Tập trung 

Tập đoàn 





một số cá 

nhiều cá thể 





thể 

liên kết. 


40 



































- GV hỏi: 

+ Sứa có cấu tạo phù hợp với lối sống - Nhóm tiếp tục thảo luận —» trả lời câu 
bơi tự do như thế nào? hỏi. 

+ San hô và hải quỳ bắt mồi như thế - Đại diện nhóm trả lời —» các nhóm 
nào? khác bổ sung. 

- GV dùng xilanh bơm mực tím vàol 
lỗ nhỏ trên đoạn xương san hô để HS 
thấy sự liên thông giữa các cá thể 
trong tập đoàn san hô. 

- GV giới thiệu luôn cách hình thành 
đảo san hô ở biển. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV sử dụng 3 câu hỏi SGK. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Tìm hiểu vai trò của ruột khoang. 

- Kẻ bảng tr.42 SGK vào vở bài tập. 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 
CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

- HS nêu được những đặc điểm chung nhất của ngành ruột khoang. 

- HS chỉ rõ được vai trò của ngành ruột khoang trong tự nhiên và trong đời sống. 



41 




2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích tổng hợp. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn. 

- Bảo vệ động vật quý có giá trị. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- GV: Tranh hình 10.1 SGK tr.37. 

- HS: Kẻ bảng: Đặc điểm chung của một số đại diện ruột khoang, chuẩn bị 
tranh ảnh về san hô. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

* Mở bài : Chúng ta đã học một số đại diện của ngành ruột khoang, chúng có 
những đặc điểm gì chung và có giá trị như thế nào? 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

*Mục tiêu: HS nêu được những đặc điểm cơ bản nhất của ngành. 


- Yêu cầu: Nhớ lại kiến thức cũ, quan 
sát hình 10.1 SGK tr.37 —» Hoàn thành 
bảng "Đặc điểm chung của một số 
ngành ruột khoang”. 

- GV kẻ sẵn bảng này để HS chữa bài. 

- GV quan sát hoạt động của các 
nhóm, giúp đỡ nhóm học yếu và động 
viên nhóm học khá. 


- Cá nhân quan sát hình 10.1 nhớ lại 
kiến thức đã học về sứa, thủy tức, hải 
quỳ, san hô. 

- Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến để 
hoàn thành bảng. 

Yêu cầu: 

+ Kiểu đối xứng. 

+ Cấu tạo thành cơ thể. 

+ Cách bắt mồi dinh dưỡng. 

+ Lối sống. 


42 



- GV nên gọi nhiều nhóm lên chữa bài. 

- GV cần ghi ý kiến bổ sung của các 
nhóm để cả lớp theo dõi và có thể bổ 
sung tiếp. 

- GV nên lưu ý tìm hiểu số nhóm có ý 
kiến trùng nhau hay khác nhau. 

- GV cho HS xem bảng chuẩn kiến 
thức. 


- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào 
từng nội dung. 

- Nhóm khác nhận xét và bổ sung. 


- HS theo dõi và tư sửa chữa nếu cần. 


Bảng: Đặc điểm chung của một sỏ đại diện Ruột khoang 


TT 

Đại diện 

Đặc điểm 

Thủy tức 

Sứa 

San hồ 

1 

Kiểu đối xứng 

Tỏa tròn 

Tỏa tròn 

Tỏa tròn 

2 

Cách di chuyển 

Lộn đầu sâu 

đo 

Lộn đầu co 
bóp dù 

Không di 
chuyển 

3 

Cách dinh dưỡng 

Dị dưỡng 

Dị dưỡng 

Dị dưỡng 

■ 

Cách tự vệ 

Nhờ tế bào gai 

Nhờ tế bào gai 
di chuyển 

Nhờ tế bào 

gai 

5 

Số lóp tế bào của thành 
cơ thể 

2 

2 

2 

6 

Kiểu ruột 

Ruột túi 

Ruột túi 

Ruột túi 

7 

Sống đơn độc, tập đoàn 

Đơn độc 

Đơn độc 

Tập đoàn 


- GV yêu cầu từ kết quả của bảng trên 
cho biết đặc điểm chung của ngành 
ruột khoang. 

- GV cho HS tự rút ra kết luận về đặc 
điểm chung. 


- HS tìm những đặc điểm cơ bản như: 
đối xứng, thành cơ thể, cấu tạo ruột. 

* Kết luận: Đặc điểm chung của 
ngành ruột khoang: 

+ Cơ thể có đối xứng tỏa tròn. 

+ Ruột dạng túi. 

+ Thành cơ thể có 2 lớp tế bào . 

+ Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai. 


43 












































Hoạt động 2 

TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

* Mục tiêu: HS chỉ rõ lợi ích và tác hại của ruột khoang. 


-Yêu cầu HS đọc SGK —» thảo luận 
nhóm trả lời câu hỏi: 

+ Ruột khoang có vai trò như thế nào 
trong tự nhiên và trong đời sống? 

+ Nêu rõ tác hại của ruột khoang? 

- GV tổng kết những ý kiến của HS, ý 
kiến nào chưa đủ —» GV bổ sung thêm. 
-Yêu cầu HS rút ra kết luận về vai trò 
của ruột khoang. 


- Cá nhân đọc thông tin SGK tr.38 kết 
hợp với tranh ảnh sưu tầm —» ghi nhớ 
kiến thức. 

- Thảo luận nhóm thống nhất đáp án. 
Yêu cầu nêu được: 

+ Lợi ích: Làm thức ăn, trang trí... 

+ Tác hại: Gây đắm tầu ... 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: Ngành ruột khoang có 
vai trò: 

- Trong tự nhiên: 

+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên. 

+ Có ý nghĩa sinh thái đối vói biển. 

- Đôi với đòi sống: 

+ Làm đồ trang trí, trang sức: San hô. 

+ Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: 
San hô. 

+ Làm thực phẩm có giá trị: Sứa. 

+ Hoá thạch san hô góp phần nghiên 
cứu địa chất. 

Tác hại: 

+ Một sỏ loài gây độc, ngứa cho 
người: Sứa. 

+ Tạo đá ngầm —» ảnh hưởng đến 
giao thông. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


44 



IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

GV sử dụng câu hỏi 1 và 4 để kiểm tra HS. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. 



45 












Chương 3 


CÁC NGÀNH GIUN 


NGÀNH GIUN DẸP 


Bài 11 


SAN LA GAN 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. 

- Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh. 

2. Kĩ năng 

Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, kĩ năng thu thập kiến thức, kĩ năng hoạt 
động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống giun sán kí sinh cho 
vật nuôi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 


46 


- Tranh sán lông và sán lá gan. 

- Tranh vòng đời của sán lá gan. 

- Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. 




III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 

* Mở bài: Nghiên cứu 1 nhóm động vật đa bào, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn 
so với thủy tức đó là giun dẹp. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU VỂ SÁN LÔNG VÀ SÁN LÁ GAN 


- GV yêu cầu: Quan sát hình trong 
SGKtr.40,41. 

- Đọc các thông tin trong SGK —» thảo 
luận nhóm —» hoàn thành phiếu học 
tập. 

- GV quan sát các nhóm —» giúp đỡ 
nhóm học yếu. 


- GV kẻ phiếu học tập lên bảng để HS 
chữa bài. 

- GV nên gọi nhiều nhóm lên chữa bài. 

- GV ghi ý kiến bổ sung lên bảng để 
HS tiếp tục nhận xét. 

(GV lưu ý: nếu ý kiến chưa đúng thì 
GV gợi ý hay giải thích để HS nhận 
biết kiến thức). 

- GV cho HS theo dõi phiếu chuẩn 
kiến thức. 


- Cá nhân tự quan sát tranh và hình 
SGK, kết hợp với thông tin về cấu tạo, 
dinh dưỡng, sinh sản ... 

- Trao đổi nhóm —» thống nhất ý kiến 
—» hoàn thành phiếu học tập. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Cấu tạo của cơ quan tiêu hóa, di 
chuyển, giác quan. 

+ Cách di chuyển. 

+ Ý nghĩa thích nghi. 

+ Cách sinh sản. 

- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả vào 
phiếu học tập. 

- Nhóm khác theo dõi —» nhận xét và bổ 
sung. 


- HS tư theo dõi và sửa chữa nếu cần. 


47 



Phiếu học tập: Tìm hiểu sán lông và sán lá gan 


Đặc điểm 


Cấu tạo 


Đại diện 


Sán lông 



Cơ quan 
tiêu hóa 


- Nhánh 
ruột. 

- Chưa có 
hậu môn. 


Sán lá gan Tiẽu - Nhánh 
giảm ruột phát 
triển. 

- Chưa có 
lỗ hậu 
môn. 


Di chuyển 

Sinh sản 

Thích nghi 

Bơi nhờ lông 
bơi xung 
quanh cơ thể. 

- Lưỡng tính. 

- Đẻ kén có 

chứa trứng. 

- Lối sống bơi 
lội tự do trong 

nước. 

- Cơ quan di 
chuyển tiêu 
giảm. 

- Giác bám 
phát triển. 

- Thành cơ thể 
có khả năng 
chun giãn. 

- Lưỡng tính 

- Cơ quan sinh 
dục phát triển. 

- Đẻ nhiều 
trứng. 

- Kí sinh. 

- Bám chặt vào 
gan, mật. 

- Luồn lách 
trong môi 
trường kí sinh. 


- GV yêu cầu HS nhắc lại: - Một vài HS nhắc lại kiến thức của bài. 

+ Sán lông thích nghi với đời sống bơi 

lội trong nước như thế nào ? 

+ Sán lá gan thích nghi với đời sống kí 

sinh trong gan mật như thế nào —» GV * Kết luận: Thông tin trong phiếu 
yêu cầu rút ra kết luận. học tập. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU VÒNG ĐỜI CỦA SÁN LÁ GAN 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, - Cá nhân đọc thông tin quan sát hình 11.2 
quan sát hình 11.2 tr.42. Thảo luận SGK tr.42 —» ghi nhớ kiến thức. 

nhóm: 

+ Hoàn thành bài tập mục V: Vòng - Thảo luận thống nhất ý kiến hoàn thành 
đời sán lá gan ảnh hưởng như thế bài tập. 


48 























nào nếu trong thiên nhiên xảy ra 
tình huống sau: 

- Trứng sán không gặp nước. 

- Au trùng no không gặp cơ the ốc 
thích hợp. 

- Oc chứa ấu trùng bị động vật 
khác ăn mất. 

- Kén bám vào rau bèo nhưng trâu 
bò không ăn phải. 

+ Viết sơ đồ biểu diễn vòng đời 
của sán lá gan. 

+ Sán lá gan thích nghi với sự phát 
tán nòi giống như thế nào? 

+ Muốn tiêu diệt sán lá gan ta làm 
thế nào? 

- GV gọi các nhóm chữa bài. 

- GV lưu ý vì có nhiều nội dung 
thảo luận nên GV cần ghi tóm tắt 
ý kiến và phần bổ sung ngắn gọn 
để HS theo dõi đồng thời gọi đại 
diện 2 nhóm lên viết sơ đồ vòng 
đời. 

- Sau khi HS chữa bài, GV nên 
tóm tắt, thông báo ý kiến đúng, 
nếu còn chưa chính xác thì GV 
giải thích. 

- Nếu ở vùng nông thôn —» GV 
phải cho HS liên hệ thực tế và có 
biện pháp đề phòng cụ thể. 

- GV gọi 1,2 HS lên bảng chỉ trên 
tranh —» trình bày vòng đời của 
sán lá gan. 


Yêu cầu: 

- Không nở được thành ấu trùng. 

- Au trùng sẽ chết. 

- Au trùng không phát triến. 

- Kén hỏng và không nở thành sán được. 

- Dựa vào hình 11.2 trong SGK viết theo 
chiều mũi tên, chú ý các giai đoạn ấu trùng 
và kén. 

- Trứng phát triển ngoài môi trường, thông 
qua vật chủ. 

- Diệt ốc, xử lý phân diệt trứng, xử lý rau 
diệt kén. 

- Đại diện các nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 



Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


49 



IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

GV cho HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Tìm hiểu các bệnh do sán gây nên ở người và động vật. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ bảng tr.45 vào vở bài tập. 


Bài 12 


MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIEM chung 
CỦA NGÀNH GIUN DẸP 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nắm được hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp kí sinh. 

- HS thông qua các đại diện của ngành giun dẹp nêu được những đặc điểm 
chung của giun dẹp. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát phân tích so sánh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh cơ thể và môi trường. 


50 




II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

- Chuẩn bị tranh 1 số giun dẹp kí sinh. 

- HS kẻ bảng 1 vào vở bài tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV hỏi: Sán lá gan sống kí sinh có đặc điểm nào khác với sán lông 
sống tự do —» nghiên cứu tiếp một số giun dẹp kí sinh. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 

* Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm của giun dẹp kí sinh và biện pháp phòng chống. 

- GV yêu cầu HS đọc SGK và quan sát - HS tự quan sát tranh hình SGK tr.44 
hình 12.1, 12.2, 12.3, thảo luận nhóm —» ghi nhớ kiến thức. 

trả lời câu hỏi: - Thảo luận nhóm —» thống nhất ý kiến 

+ Kể tên một số giun dẹp kí sinh? trả lời câu hỏi. 

+ Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận Yêu cầu: + Kể tên 

nào trong cơ thể người và động vật? Vì + Bộ phận kí sinh chủ yếu là: Máu, 

sao? ruột, gan, cơ. 

+ Để đề phòng giun dẹp kí sinh cần + Vì những cơ quan này có nhiều chất 
phải ăn uống giữ vệ sinh như thế nào dinh dưỡng. 

cho người và gia súc? + Giữ vệ sinh ăn uống cho người và 

động vật, vệ sinh môi trường. 

- GV cho các nhóm phát biểu ý kiến - Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 

chữa bài. nhóm khác bổ sung ý kiến. 

- GV cho HS đọc mục "Em có biết" 

cuối bài trả lời câu hỏi: - Yêu cầu nêu được: 

+ Sán kí sinh gây tác hại như thế nào? + Sán kí sinh lấy chất dinh dưỡng của 

vật chủ, làm cho vật chủ gầy yếu. 

+ Em sẽ làm gì để giúp mọi người + Tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực 
tránh nhiễm giun sán? phẩm , không ăn thịt lợn, bò gạo. 


51 



- GV cho HS tự rút ra kết luận. 

- GV giới thiệu thêm 1 số sán kí sinh 
sán lá song chủ, sán mép, sán chó. 


* Kết luận: Một sỏ kí sinh 

- Sán lá máu trong máu người. 

- Sán bã trầu —» ruột lợn. 

- Sán dây —» ruột người và cơ ở trâu, 
bò, lợn. 


Hoạt động 2 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

* Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm chung cơ bản của ngành giun dẹp. 


- Yêu cầu: Nghiên cứu SGK, thảo luận 
hoàn thành bảng 1 tr.45. 

- GV kẻ sẵn bảng 1 để HS chữa bài. 

- GV gọi HS chữa bài bằng cách tự 
điền thông tin vào bảng 1 (GV lưu ý 
cần gọi nhiều nhóm trả lời). 

- GV ghi phần bổ sung để các nhóm 
khác tiếp tục theo dõi góp ý hay đồng ý. 

- GV cho HS xem bảng 1 chuẩn kiến thức. 


- Cá nhân đọc thông tin SGK tr.45, nhớ 
lại kiến thức ở bài trước —» thảo luận 
nhóm hoàn thành bảng 1. 

- Cần chú ý lối sống có liên quan đến 1 
số đặc điểm cấu tạo. 

- Đại diện các nhóm lên bảng ghi kết 
quả của nhóm. 

- Nhóm khác theo dõi bổ sung. 

- HS tư sửa chữa nếu cần. 


Bảng 1: Một sô đặc điểm của đại diện giun dẹp 


TT 

Đại diện 

Đặc điểm so sánh —'—__ 

Sán lồng 
(sống tự do) 

Sán lá gan 
(kí sinh) 

Sán dây 
(kí sinh) 

1 

Cơ thể dẹp và đối xứng 2 bên 

+ 

+ 

+ 

2 

Mắt và lông bơi phát triển 

+ 



3 

Phân biệt đầu đuôi lưng bụng 

+ 

+ 

+ 

m 

Mắt và lông bơi tiêu giảm 


+ 

+ 

5 

Giác bám phát triển 


+ 

+ 

6 

Ruột phân nhánh chưa có hậu môn 

+ 

+ 

+ 

7 

Cơ quan sinh dục phát triển 


+ 

+ 

8 

Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng. 


+ 

+ 


52 











































- GV yêu cầu các nhóm xem lại bảng 1 - Nhóm thảo luận —» yêu cầu nêu được: 

—» thảo luận tìm đặc điểm chung của + Đặc điểm cơ thể. 

ngành giun dẹp. + Đặc điểm 1 số cơ quan. 

+ Cấu tạo cơ thể liên quan đến lối sống. 

- Đại diện nhóm trình bày —» nhóm 
khác bổ sung (nếu cần). 

- GV yếu cầu HS tự rút ra kết luận. * Kết luận : Đặc điểm chung của giun dẹp. 

- Cơ thể dẹp có đối xứng 2 bên. 

- Ruột phân nhánh, chua có hậu môn. 

- Phân biệt đuôi, lưng, bụng. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS làm bài tập: Hãy chọn những câu trả lời đúng. 

Ngành giun dẹp có những đặc điểm sau: 

1- Cơ thể có dạng túi. 

2- Cơ thể dẹt có đối xứng 2 bên. 

3- Ruột hình túi chưa có lỗ hậu môn. 

4- Ruột phân nhánh chưa có lỗ hậu môn. 

5- Cơ thể chỉ có 1 phần đầu và đế bám. 

6- Một số kí sinh có giác bám. 

7- Cơ thể phân biệt đầu, lưng, bụng. 

8- Trứng phát triển thành cơ thể mới. 

9- Vòng đời qua giai đoạn ấu trùng. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK. 

- Tìm hiểu thêm về sán kí sinh. 

- Tìm hiểu về giun đũa. 

NGÀNH GIUN TRÒN 


53 



GIUN ĐUA 


Bài 13 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm cơ bản về cấu tạo di chuyển và dinh dưỡng, sinh sản 
của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh. 

- Nêu được những tác hại của giun đũa và cách phòng tránh. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Chuẩn bị tranh, hình SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: NhưSGK. 

- GV hỏi: Giun đũa thường sống ở đâu? 


Hoạt động 1 

CẤU TẠO, DINH DƯỠNG, DI CHUYỂN của giun đũa 


* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển của giun đũa. 


- GV yêu cầu đọc thông tin trong 
SGK, quan sát hình 13.1, 13.2 tr.47. 

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 


- Cá nhân tự nghiên cứu các thông tin 
SGK kết hợp với quan sát hình, ghi nhớ 
kiến thức. 

- Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời 


54 




+ Trình bày cấu tạo của giun đũa? 

+ Giun cái dài và mập hơn giun đực có 
ý nghĩa sinh học gì? 

+ Nếu giun đũa thiếu vỏ cuticun thì 
chúng sẽ như thế nào? 

+ Ruột thẳng ở giun đũa liên quan gì 
tới tốc độ tiêu hóa? Khác với giun dẹp 
đặc điểm nào? Tại sao? 

+ Giun đũa di chuyển bằng cách nào? 
Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa chui 
vào ống mật và gây hậu quả như thế 
nào cho con người? 

- GV lưu ý vì câu hỏi thảo luận dài nên 
cần để HS trả lời hết sau đó mới gọi bổ 
sung (GV ghi lại ý kiến bổ sung để HS 
tiện theo dõi). 

- GV nên giảng giải về tốc độ tiẽu hóa 
nhanh do thức ăn chủ yếu là chất dinh 
dưỡng và thức ăn đi 1 chiều. 

Về câu hỏi (*) nhờ đặc điểm cấu tạo 
của cơ thể là đầu thuôn nhọn, cơ dọc 
phát triển —> chui rúc. 

—» GV yêu cầu HS rút ra kết luận về 
cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển của 
giun đũa. 

- GV cho HS nhắc lại kết luận. 


—» Yếu cầu nêu được: 

+ Hình dạng. 

+ Cấu tạo: 

- Lớp vỏ cuticun. 

- Thành cơ thể. 

- Khoang cơ thể. 

+ Giun cái dài, to đẻ nhiều trứng. 

+ Vỏ —» chống tác động của dịch tiêu hóa. 
+ Tốc độ tiêu hóa nhanh, xuất hiện hậu 
môn. 

+ Dịch chuyển rất ít, chui rúc. 


- Đại diện nhóm trình bày đáp án. 

- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ 
sung. 


* Kết luận: 

+ Cấu tạo: 

- Hình trụ dài 25cm. 

- Thành cơ thể: Biểu bì cơ dọc phát 
triển. 

- Chưa có khoang cơ thể chính thức: 

. Ông tiêu hóa thẳng: có lỗ hậu môn. 

. Tuyến sinh dục dài cuộn khúc. 


55 



- Lớp cuticun —» làm căng cơ thể. 

+ Di chuyển: Hạn chế. 

- Cơ thể cong duỗi —> chui rúc. 

+ Dinh dưỡng: Hút chất dinh dưỡng 
nhanh và nhiều. 

Hoạt động 2 

SINH SẢN CỦA GIUN ĐŨA 

* Mục tiêu: Chỉ rõ vòng đời của giun đũa và biện pháp phòng tránh. 


a- Vấn đề 1: Cơ quan sinh sản 

- GV yêu cầu HS đọc mục 1 trong 
SGK tr.48 và trả lời câu hỏi: 

+ Nêu cấu tạo cơ quan sinh dục ở giun 
đũa ? 


h- Vấn đề 2: Vòng đời giun đũa 

-Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 
13.3 và 13.4, trả lời câu hỏi. 

+ Trình bày vòng đời của giun đũa 
bằng sơ đồ. 


+ Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau 
sống vì có liên quan gì đến bệnh giun 
đũa? 


- Cá nhân tự đọc thông tin và trả lời 
câu hỏi. 

- 1 vài HS trình bày —» HS khác bổ 
sung. 

* Kết luận: 

- Cơ quan sinh dục dạng ông dài. 

+ Con cái: 2 ông ^ thụ tinh 
+ Con đực: 1 ông ỉ ^trong 

- Đẻ nhiều trứng. 

- Cá nhân đọc thông tin SGK, ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm về vòng đời của giun 
đũa. 

Yêu cầu: 

- Vòng đời: Nơi trứng và ấu trùng phát 
triển, con đường xâm nhập vào vật chủ 
là nơi kí sinh. 

+ Trứng giun trong thức ăn sống hay 
bám vào tay. 

+ Diệt giun đũa, hạn chế được số trứng. 


56 



- Đại diện nhóm lên bảng viết sơ đồ 
vòng đời —» nhóm khác trả lời tiếp câu 
hỏi —» bổ sung. 


+ Tại sao y học khuyên mỗi người nên 
tẩy giun từ 1 đến 2 lần trong 1 năm? 

- GV lưu ý: Trứng và ấu trùng giun 
đũa phát triển ở ngoài môi trường nên: 

- dễ lây nhiễm. 

- dễ tiêu diệt. 

- GV nẽu một số tác hại: Gây tắc ruột, 
tắc ống mật, suy dinh dưỡng cho vật 
chủ —» Yêu cầu HS tự rút ra kết luận. 


* Kết luận: Vòng đời của giun đũa 


Giun đũa 

Giun đũa -> Trứng -» Au trùng (trong trứng) 
(Ruột non) 

! Thức ăn 

t 


Ấu trùng 
(Ruột non) 


Máu, gan 
tim, phổi 


- Phòng chống: 

+ Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 
nhân khi ăn uống. 

+ Tẩy giun định kì. 


IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


HS trả lời câu hỏi 1,2 trong SGK. 


V- DẶN DÒ 


- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ bảng tr.51 vào vở bài tập. 


57 



MỌT so GIUN TRON KHAC 
VA ĐẠC ĐIẾM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu rõ được một số giun tròn đặc biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây 
bệnh, từ đó có biện pháp phòng tránh. 

- Nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường, cá nhân và vệ sinh ăn uống. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh một số giun tròn, tài liệu về giun tròn kí sinh. 

- HS kẻ bảng "Đặc điểm của ngành giun tròn vào vở học bài. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Tiếp tục nghiên cứu một số giun tròn kí sinh. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, - Cá nhân tự đọc thông tin và thông tin 

quan sát hình 14.1, 14.2, 14.3, 14.4. ở các hình vẽ ghi nhớ kiến thức. 

- Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: - Trao đổi trong nhóm thống nhất ý 

+ Kể tên các loại giun tròn kí sinh ở kiến trả lời. 

người? Yêu cầu nêu được: 



58 




+ Các loài giun tròn thường kí sinh ở 
đâu và gây ra các tác hại gì cho vật 
chủ? 

+ Trình bày vòng đời của giun kim? 

+ Giun kim gây cho trẻ em những 
phiền phức gì? 

+ Do thói quen nào ở trẻ em mà giun 
kim khép kín được vòng đời nhanh 
nhất? 

- GV để HS tự chữa bài —» GV chỉ 
thông báo ý kiến đúng sai —» các 
nhóm tự sửa nếu cần. 


- GV thông báo thêm: Giun mỏ, giun 
tóc, giun chỉ, giun gây sần ở thực vật, 
có loại giun truyền qua muỗi —» khả 
năng lây lan sẽ rất lớn. 

+ Chúng ta cần có biện pháp gì để 
phòng tránh bệnh giun kí sinh? 

—» GV cho HS tự rút ra kết luận 

- GV cho 1, 2 HS nhắc lại kết luận. 


+ Tến giun kí sinh: Giun kim, móc. 

+ Nơi kí sinh: Động vật, thực vật làm 
cho vật chủ gầy yếu. 

+ Phát triển trực tiếp. 

+ Ngứa hậu môn. 

+ Mút tay. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác nhận xét và bổ sung. 

+ Kí sinh ở thực vật, động vật. 

VD: 

- Lúa thối rễ, năng suất giảm. 

- Ở lợn: Làm lợn gầy, năng suất chất 
lượng giảm. 


+ Biện pháp: Giữ vệ sinh, đặc biệt là trẻ 
em. Diệt muỗi, tẩy giun định kì. 

* Kết luận: 

- Đa sỏ giun tròn kí sinh như: Giun 
kim, giun tóc, giun móc, giun chỉ... 

- Giun tròn kí sinh ở cơ, ruột .... 
(người, động vật). Rễ, thân, quả (thực 
vật) -» gây nhiều tác hại. 

- Cần giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 
nhân và vệ sinh ăn uống đế tránh giun. 


59 



Hoạt động 2 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

* Mục tiêu: Thông qua các đại diện —» nêu được đặc điểm của ngành. 


- GV yêu cầu trao đổi nhóm, hoàn 
thành bảng 1 " Đặc điểm của ngành 
giun tròn". 

- GV kẻ sẵn bảng 1 để HS chữa bài. 

- GV thông báo kiến thức đúng trong 
bảng để các nhóm tự sửa chữa. 


- Trong nhóm: Cá nhân nhớ lại kiến 
thức. 

—» trao đổi để thống nhất ý kiến hoàn 
thành các nội dung ở bảng. 

- Đại diện các nhóm ghi kết quả của 
nhóm vào bảng 1 —» nhóm khác nhận 
xét —» bổ sung ý kiến. 


Bảng 1: Kiến thức chuẩn 


TT 

Đại diện 

Đặc điểm 

Giun đũa 

Giun kim 

Giun móc 

Giun rễ 

lúa 

1 

Nơi sống 

Ruột non 

người 

Ruột già 
người 

Tá tràng 

Rễ lúa 

2 

Cơ thể hình trụ thuôn 2 đầu 

X 



X 

3 

Lóp vỏ Cuticun trong suốt 

X 

X 

X 


D 

Kí sinh ở 1 vật chủ 

X 

X 

X 

X 

5 

Đầu nhọn đuôi tù 


X 

X 



- GV cho HS tiếp tục thảo luận tìm đặc 
điểm chung của ngành giun tròn. 


- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về 


- Yêu cầu nêu được: 

+ Hình dạng cơ thể. 

+ Cấu tạo, đặc trưng của cơ thể. 

+ Nơi sống. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả —» 
nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: 


60 



































đặc điểm chung của giun tròn. 


- Cơ thê hình trụ có vỏ cuticun. 

- Khoang cơ thể chưa chính thức. 

- Cơ quan tiêu hóa dạng ống, bắt đầu 
từ miệng, kết thúc ở hậu môn. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIẾM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2 trong SGK. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 


61 



NGÀNH GIUN ĐỐT 

GIUN ĐẤT 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của giun đất 
đại diện cho ngành giun đất. 

- Chỉ rõ đặc điểm tiến hóa hơn của giun đất so với giun tròn. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh hình SGK phóng to. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Giới thiệu như SGK, nghiên cứu đại diện là giun đất. 

- Giun đất sống ở đâu? Em thấy giun đất vào thời gian nào trong ngày? 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU CÂU TẠO CỦA GIUN ĐẤT 

- GV yêu cầu HS đọc SGK, quan sát - Cá nhân đọc thông tin và quan sát 
hình 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ở SGK và hình vẽ SGK, tranh, hình phóng to, ghi 
trả lời câu hỏi: nhớ kiến thức. 



62 




+ Giun đất có cấu tạo ngoài phù hợp 
với lối sống chui rúc trong đất như thế 
nào? 

+ So sánh với giun tròn, tìm ra cơ quan 
và hệ cơ quan mới xuất hiện ở giun 
đất? 

+ Hệ cơ quan mới ở giun đất có cấu 
tạo như thế nào? 

- GV ghi ý kiến của các nhóm lên 
bảng và phần bổ sung. 

- GV giảng giải 1 số vấn đề: 

+ Khoang cơ thể chính thức có chứa 
dịch —» cơ thể căng. 

+ Thành cơ thể có lóp mô bì tiết chất 
nhầy —» da trơn. 

+ Dạ dày có thành cơ dày có khả năng 
co bóp nghiền thức ăn. 

+ Hệ thần kinh: Tập trung, chuỗi hạch 
(hạch là nơi tập trung tế bào thần 
kinh). 

+ Hệ tuần hoàn: GV vẽ sơ đồ lên bảng 
để giảng giải : Di chuyển của máu. 

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về cấu 
tạo ngoài và cấu tạo trong của giun đất. 

- GV cần bổ sung cho hoàn chỉnh 
kết luân. 


- Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến trả 
lời các câu hỏi. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Hình dạng cơ thể. 

+ Vòng tơ ở mỗi đốt. 

+ Hệ cơ quan mới xuất hiện: Hệ tuần 
hoàn (có mạch lưng, mạch bụng, mao 
quản da, tim đơn giản). 

+ Hệ tiêu hóa: Phân hóa rõ có Enzim 
tiêu hóa thức ăn. 

+ Hệ thần kinh: Tiến hóa hơn: tập trung 
thành chuỗi, có hạch. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ 
sung. 


* Kết luận: 

- Cấu tạo ngoài: 

+ Cơ thể dài, thuôn 2 đầu. 

+ Phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ (chi 
bên). 

+ Chất nhầy —» da trơn. 

+ Có đai sinh duc và lỗ sinh duc. 


63 



- GV cho HS nhắc lại kết luận. 


- Cấu tạo trong: 

+ Có khoang cơ thể chính thức, chứa 
dịch. 

+ Hệ tiêu hóa: Phân hóa rõ: Lỗ 

miệng —» hầu thực jquậa -> diều, 
ruột -ị hậu mon 

rụột tit 

ioàii: Mạch lưng, mạch 
bụng, vòng hầu (tim đơn giản), tuần 
hoàn kín. 

+ Hệ thần kinh: chuỗi hạch thần 
kinh, dây thần kinh. 


dạ dày cơ 
+ Hệ tuần 1 


Hoạt động 2 

DI CHUYỂN CỦA GIUN ĐẤT 

* Mục tiêu: Chỉ rõ cách di chuyển của giun đất liên quan đến cấu tạo cơ thể. 

- Cho HS quan sát hình 15.3 trong SGK - Cá nhân tự đọc các thông tin, quan sát 
tr.153, hoàn thành bài tập, mục V tr. 54: hình —» ghi nhận kiến thức. 

Đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự các - Trao đổi nhóm —» hoàn thành bài tập. 
động tác di chuyển của giun đất. Yêu cầu: 

+ Xác định được hướng di chuyển. 

+ Phân biệt 2 lần thu mình phồng đoạn 
đầu, thu đoạn đuôi. 

+ Vai trò của vòng tơ ở mỗi đốt. 

- GV ghi phần trả lời của nhóm lẽn - Đại diện các nhóm trình bày đáp án —» 

bảng. nhóm khác bổ sung. 

- GV lưu ý: Nếu các nhóm làm đúng 
thì GV công nhận kết quả, còn chưa 
đúng thì GV thông báo kết quả đúng: 

2,1,4,3 —» giun đất di chuyển từ trái 
qua phải. 

- GV cần đề phòng HS hỏi: Tại sao 
giun đất chun giãn được cơ thể? —» 


64 



GV phải giải thích: Do sự điều chỉnh 
sức ép của dịch khoang trong các phần 
khác nhau của cơ thể. 


* Kết luận: Giun đất di chuyển bằng 
cách: 

- Cơ thể phình duỗi xen kẽ. 

- Vòng tơ làm chỗ tựa. 

—» Kéo cơ thể về 1 phía. 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU DINH DƯỠNG CỦA GIUN DAT 


GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trao 
đổi nhóm, trả lời câu hỏi: 

+ Quá trình tiêu hóa của giun đất diễn 
ra như thế nào? 

+ Vì sao khi mưa nhiều, nước ngập 
úng, giun đất chui lên mặt đất? 

+ Cuốc phải giun đất, thấy có chất 
lỏng màu đỏ chảy ra, đó là chất gì? Tại 
sao có màu đỏ? 

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận. 


- Cá nhân đọc thông tin tr.54, ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm hoàn thành câu trả lời 
—» Yêu cầu: 

+ Quá trình tiêu hóa: Sự hoạt động của 
dạ dày và vai trò của Enzim. 

+ Nước ngập, giun đất không hô hấp 
được. 

+ Chất lỏng màu đỏ là máu do có 02. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: 

- Hô hấp qua da. 

- Thức ăn giun đất —» lỗ miệng —» 
hầu —» diều (chứa thức ăn) -» dạ dày 
(nghiền nhỏ) —> Enzim biến đổi —> 
ruột tịt -» bã đưa ra ngoài. 

- Dinh dưỡng qua thành ruột vào máu. 


65 



Hoạt động 4 
SINH SẢN 

*Mục tiêu: Nêu được đặc điểm sinh sản ghép đôi tạo kén chứa trứng của 
giun đất. 

- GV yêu cầu: Nghiên cứu SGK, quan - HS tự thu nhận thông tin qua nghiên 

sát hình 15.6, trả lời câu hỏi: cứu SGK. 

+ Giun đất sinh sản như thế nào? Yêu cầu: 

+ Miêu tả hiện tượng ghép đôi. 

+ Tạo kén. 

- Đại diện 1 —» 3 HS trình bày đáp án. 

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận. * Kết luận: 

- GV hỏi thêm: + Giun đất lưỡng tính. 

+ Tại sao giun đất lưỡng tính, khi sinh + Ghép đôi trao đổi tinh dịch tại đai 
sản lại ghép đôi? sinh dục. 

+ Đai sinh dục tuột khỏi cơ thể tạo 
kén chứa trứng. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS trả lời câu hỏi: 

1 - Trình bày cấu tạo giun đất phù họp với đời sống chui rúc trong đất? 

2- Cơ thể giun đất có đặc điểm nào tiến hóa so với ngành động vật trước? 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Chuẩn bị mỗi nhóm 1 con giun đất to, kính lúp cầm tay. 


66 



Bài ló 


THỰC HÀNH: Mổ QUAN SÁT GIUN ĐẤT 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Nhận biết được loài giun khoang, chỉ rõ được cấu tạo ngoài (đốt, vòng tơ, đai 
sinh dục) và cấu tạo trong (1 số nội quan). 

2. Kĩ năng 

- Tập thao tác mổ động vật không xương sống. 

- Sử dụng các dụng cụ mổ, dùng kính lúp quan sát. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác trong giờ thực hành. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

* Học sinh: 

- Chuẩn bị 1, 2 con giun đất. 

- Học kĩ bài giun đất. 

* Giáo viên: 

- Bộ đồ mổ. 

- Tranh câm hình 16.1 - 16.3 SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Chúng ta tìm hiểu cấu tạo giun đất để củng cố khắc sâu lí thuyết về 
giun đất. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU CẤU TẠO NGOÀI 

a- Vấn đề 1: Cách xử lí mẫu 


67 




- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK ở 
mục V tr.56 và thao tác luôn. 


- GV hỏi: + Trình bày cách xử lý mẫu 
như thế nào? 

- GV kiểm tra mẫu thực hành nếu 
nhóm nào chưa làm được —» GV 
hướng dẫn thêm. 

b- Vấn đề 2: Quan sát cấu tạo ngoài 

- GV yêu cầu các nhóm: 

+ Quan sát các đốt, vòng to. 

+ Xác định mặt lưng và mặt bụng. 

+ Tìm đai sinh dục. 

- GV hỏi: 

+ Làm thế nào để quan sát được vòng 
tơ? 

+ Dựa vào đặc điểm nào để xác định 
mặt lưng và bụng? 

+ Tìm đai sinh dục, lỗ sinh dục dựa 
trên đặc điểm nào? 

- GV cho HS làm bài tập: Chú thích 
vào hình 16.1 (ghi vào vở). 

- GV gọi đại diện nhóm lên chú thích 
vào tranh. 

- GV thông báo đáp án đúng: 16.1A 

1: lỗ miệng, 2: đai sinh dục, 3: lỗ hậu 
môn. Hình 16.1B: 4: đai sinh dục, 3: lỗ 
cái, 5: lỗ đực. Hình 16.1C: 2: Vòng tơ 
quanh đốt. 


- Cá nhân tự đọc thông tin —» ghi nhớ 
kiến thức. 

- Trong nhóm cử 1 người tiến hành (lưu 
ý dùng hơi ête hay cồn vừa phải). 

- Đại diện nhóm trình bày cách xử lý 
mẫu. 

- Thao tác thật nhanh. 


- Trong nhóm đặt giun lên giấy quan sát 
bằng kính lúp —» thống nhất đáp án 
hoàn thành yêu cầu của GV. 

- Trao đổi tiếp trả lời câu hỏi: 

+ Quan sát vòng tơ —» kéo giun trên 
giấy thấy lạo xạo. 

+ Dựa vào màu sắc để xác định mặt 
lưng và mặt bụng của giun đất. 

+ lìm đai sinh dục: phía đầu, kích 
thước bằng 3 đốt, hơi thắt lại màu nhạt 
hơn. 

- Các nhóm dựa vào đặc điểm mới quan 
sát —» thống nhất đáp án. 

- Đại diện các nhóm lên chữa bài —» 
nhóm khác bổ sung. 

- Các nhóm theo dõi —» tự sửa lỗi nếu 
cần. 


68 



Hoạt động 2 

CÂU TẠO TRONG 

* Mục tiêu: HS mổ phanh giun đất —» tìm được 1 số hệ cơ quan như: Tiêu 
hóa, thần kinh. 

a- Vấn đề 1: Cách mổ giun đất 

- GV yêu cầu: - Cá nhân quan sát hình, đọc kĩ các 

+ HS các nhóm quan sát hình 16.2, bước tiến hành mổ. 

đọc các thông tin trong SGK tr.57. 

+ Thực hành mổ giun đất. - cử 1 đại diện mổ, thành viên khác giữ, 

- GV kiểm tra sản phẩm của các nhóm lau dịch cho sạch mẫu. 
bằng cách: 

+ Gọi 1 nhóm mổ đẹp đúng —» trình - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. 
bày thao tác mổ. 

+ 1 nhóm mổ chưa đúng —» trình bày 
thao tác mổ. 

- GV hỏi: Vì sao mổ chưa đúng hay - Nhóm khác theo dõi, góp ý cho nhóm 

nát các nội quan ? mổ chưa đúng. 

- GV giảng giải: Mổ ĐV không xương 
sống chú ý: 

+ Mổ mặt lưng, nhẹ tay đường kéo 
ngắn, lách nội quan từ từ, ngâm vào 
nước. 

+ Ở giun đất có thể xoang chứa dịch 
—» liên quan đến việc di chuyển của 
giun đất. 

b- Vấn đề 2: Quan sát cấu tạo trong 

- GV hướng dẫn: Trong nhóm: 

+ Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quan. + 1 HS thao tác gỡ nội quan. 

+ Dựa vào hình 16.3A nhận biết các + HS khác đối chiếu với SGK để xác 
bộ phận của hệ tiêu hóa. định các hệ cơ quan. 

+ Dựa vào hình 16.3B SGK —» quan 
sát bộ phận sinh dục. 

+ Gạt ống tiêu hóa sang bên để quan 


69 



sát hệ thần kinh màu trắng ở bụng. 

+ Hoàn thành chú thích ở hình 16.B và + Ghi chú thích hình vẽ. 

16.CSGK. 

- GV kiểm tra bằng cách gọi đại diện + Đại diện các nhóm lên chữa bài, 
nhóm lên bảng chú thích vào hình câm. nhóm khác bổ sung. 

Kết luận chung: 

GV gọi đại diện 1 —» 3 nhóm: 

+ Trình bày cách quan sát cấu tạo ngoài của giun đất. 

+ Trình bày thao tác mổ và cách quan sát cấu tạo trong của giun đất. 

+ Nhận xét giờ và vệ sinh. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho điểm 1^2 nhóm làm việc tốt và kết quả đúng đẹp. 

V. DẶN DÒ 

- Viết thu hoạch theo nhóm. 

- Kẻ bảng 1,2 tr.60 SGK vào vở bài tập. 

MỘT số GIUN ĐỐT KHÁC 
VA ĐẠC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

- Chỉ ra được 1 số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống. 

- HS nẽu được đặc điểm chung của ngành giun đốt và vai trò của giun đốt. 



70 




2. Kĩ năng 

Rèn kĩ năng quan sát so sánh, tổng hợp kiến thức. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh: 1 số giun đốt phóng to như rươi, giun đỏ, róm biển. 

- HS: Kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: NhưSGK. 


Hoạt độngl 

TÌM HIỂU MỘT SỐ GIUN ĐốT THƯỜNG GẶP 

* Mục tiêu: Thông qua các đại diện thấy được sự đa dạng của giun đốt. 


- GV cho HS quan sát tranh hình vẽ 
giun đỏ, đỉa, rươi, vắt, róm biển. 

- Yêu cầu đọc thông tin trong SGK tr.59 
—»trao đổi nhóm hoàn thành bảng 1. 


- GV nên kẻ sẩn bảng 1 để HS chữa 
bài. 

- GV cần gọi nhiều nhóm lên chữa bài. 

- GV ghi ý kiến bổ sung của từng nội 
dung để HS tiện theo dõi. 

- GV thông báo các nội dung đúng và 
cho HS theo dõi bảng 1 chuẩn kiến thức. 


- Cá nhân tự quan sát tranh hình, đọc 
các thông tin SGK —» ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —» thống nhất ý kiến 
—» hoàn thành nội dung bảng 1 

Yêu cầu: 

+ Chỉ ra được lối sống của các đại diện 
giun đốt. 

+ 1 số cấu tạo phù hợp với lối sống. 

- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả ở 
từng nội dung. 

- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ 
sung. 

- HS theo dõi và tự sửa chữa (nếu cần). 


71 



Bảng 1: Đa dạng của ngành giun đốt 


STT 

Đa dạng 

Đại diện 

Môi trường sống 

Lối sống 

1 

Giun đất 

Đất ẩm 

Chui rúc 

2 

Đỉa 

Nước ngọt, mặn, nước lợ 

Kí sinh ngoài 

3 

Rươi 

Nước lợ 

Tự do 

4 

Giun đỏ 

Nước ngọt 

Định cư 

5 

vắt 

Đất, lá cây 

Tự do 

6 

Róm biển 

Nước mặn 

Tự do 


- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về 
sự đa dạng của giun đốt về số loài, lối 
sống, môi trường sống. 


* Kết luận: 

- Giun đốt có nhiều loài: vát, đỉa, róm 
biển, giun đỏ. 

- Sông ở các môi trường: Đất ẩm, 
nước, lá cây. 

- Giun đốt có thể sống tự do định cu 
hay chui rúc. 


Hoạt động 2 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT 
* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt. 


- GV cho HS quan sát lại tranh hình 
đại diện của ngành. 

- Nghiên cứu SGK tr.60. 

- Trao đổi nhóm hoàn thành bảng 2. 

- GV kẻ sẩn bảng 2 —> HS chữa bài. 

- GV chữa nhanh bảng 2. 


- Cá nhân tự thu thận thông tin từ hình 
vẽ và thông tin trong SGK tr.60. 

- Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời. 

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả —» 
nhóm khác bổ sung. 

- Các nhóm tự chữa (nếu cần). 


72 
































Bảng 2: Đặc điểm chung của ngành giun đốt 


TT 

Đại diện 

Đặc điểm 

Giun 

đất 

Giun 

đỏ 

Đỉa 

Rươi 

1 

Cơ thể phân đốt 

X 

X 

X 

X 

2 

Cơ thể không phân đốt 





3 

Cơ thể xoang (khoang cơ thể) 

X 

X 

X 

X 

4 

Có hệ tuần hoàn, máu đỏ 

X 

X 

X 

X 

5 

Hệ thần kinh và giác quan phát triển 

X 

X 

X 

X 

6 

Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc 
thành cơ thể 

X 


X 

X 

7 

Ong tiêu hóa thiếu hậu môn 





8 

Ong tiếu hóa phân hóa 

X 

X 

X 

X 

9 

Hô hấp qua da hay bằng mang 

X 

X 

X 

X 


- GV cho HS tự rút ra kết luận về những 
đặc điểm chung của ngành giun đốt. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận. 


* Kết luận: Giun đốt có đặc điểm 

- Cơ thể dài phân đốt. 

- Có thê xoang. 

- Hô hấp qua da hay mang. 

- Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ. 

- Hệ tiêu hóa phân hóa. 

- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và 
giác quan phát triển. 

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc 
thành cơ thể. 


Hoạt động 3 

VAI TRÒ CỦA GIUN ĐốT 
*Mục tiêu: Chỉ rõ lợi ích nhiều mặt của giun đốt và tác hại. 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập - Cá nhân tự hoàn thành bài tập. 
trong SGK tr.61. Yêu cầu: Chọn đúng loài giun đốt. 


73 






















































+ Làm thức ăn cho người.... 

+ Làm thức ăn cho động vật.... 


- Đại diện 1 số HS trình bày —» HS khác 
bổ sung. 


- GV hỏi: Giun đốt có vai trò gì trong 
tự nhiên và đời sống con người? —» từ 
đó rút ra kết luận. * Kết luận: 

- Lợi ích: Làm thức ăn cho người và 
động vật, làm cho đất tơi xốp thoáng 
khí, màu mỡ. 

- Tác hại: Hút máu người và động vật 
—» gây bệnh. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài trong SGK. 


IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

HS trả lời câu hỏi: 

1 - Trình bày đặc điểm chung của giun đốt? 

2- Vai trò của giun đốt? 

3- Để nhận biết đại diện ngành giun đốt cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào? 


V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK 

- Làm bài tập 4 tr.61. 

- Chuẩn bị: Theo nhóm, con trai sông. 


74 



Chương 4 


NGÀNH THÂN MỀM 


Bài 18 


TRAI SÔNG 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Biết được vì sao trai sông được xếp vào ngành thân mềm. 

- Giải thích được đặc điểm cấu tạo của trai thích nghi với đời sống ẩn mình 
trong bùn cát. 

- Nắm được các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của trai. 

- Hiểu rõ khái niệm: áo, cơ quan áo. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu. 

- Kĩ năng hoạt động theo nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to hình 18.2, 18.3, 18.4 trong SGK. 

- Vật mẫu: Con trai, vỏ trai. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

GV giới thiệu ngành thân mềm có mức độ cấu tạo như giun đốt nhưng tiến 
hoá theo hướng: có vỏ bọc ngoài; thân mềm không phân đốt. 

Giới thiệu đại diện nghiên cứu là con trai sông. 


75 






Hoạt động 1 

HÌNH DẠNG, CÂU TẠO 

* Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm của vỏ và cơ thể trai. Giải thích các khái 
niệm: áo, khoang áo. 

a- Vỏ trai 

- GV yêu cầu HS làm việc độc lập với 


SGK. 

- GV gọi HS giới thiệu đặc điểm vỏ 
trai trẽn mẫu vật. 

- GV giới thiệu vòng tăng trưởng vỏ. 

- Yêu cầu các nhóm thảo luận. 

+ Muốn mở vỏ trai quan sát phải làm 
như thế nào? 

+ Mài mặt ngoài vỏ trai ngửi thấy có 
mùi khét, vì sao? 

+ Trai chết thì mở vỏ, tại sao? 

- GV tổ chức thảo luận giữa các nhóm. 
-GV giải thích cho HS vì sao lóp xà cừ 
óng ánh màu cầu vồng. 

b- Cơ thể trai 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Cơ thể trai có cấu tạo như thế nào? 

- GV giải thích khái niệm áo trai, 
khoang áo. 

+ Trai tự vệ bằng cách nào? Nêu đặc 
điểm cấu tạo của trai phù hợp cách tự 
vệ đó. 

- GV giới thiệu: Đầu trai tiêu giảm. 


- HS quan sát hình 18.1, 18.2, đọc 
thông tin (SGK tr.62) —» tự thu thập 
thông tin về vỏ trai. 

- 1 HS chỉ trên mẫu trai sông. 

- Các nhóm thảo luận —»thống nhất ý kiến. 
Yêu cầu nêu được: 

+ Mở vỏ trai: - cắt dây chằng phía lưng. 

- Cắt 2 cơ khép vỏ. 

+ Mài mặt ngoài —» có mùi khét vì lóp 
sừng bằng chất hữu cơ bị ma sát —» 
cháy —» mùi khét. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» các nhóm 
khác bổ sung. 


- HS đọc thông tin tự rút ra đặc điểm 
cấu tạo cơ thể trai. 

- Cơ thể có 2 mảnh vỏ bằng đá vôi che 
chở bên ngoài. 

- Cấu tạo: 

+ Ngoài: áo trai tạo thành khoang áo, có 
ống hút và ống thoát nước. 

+ Giữa: Tấm mang. 

+ Trong: - Thân trai. 

- Chân rìu. 


76 



Hoạt động 2 

DI CHUYỂN 

- GV yêu cầu HS đọc thồng tin và - HS căn cứ vào thông tin và hình 18.4 

quan sát hình 18.4 SGK —» thảo luận. SGK —» mô tả cách di chuyển. 

+ Trai di chuyển như thế nào? - 1 HS phát biểu, lóp bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: 

Chân trai hình lưỡi rìu thò ra thụt vào, 
kết hợp đóng mở vỏ —» di chuyển. 

- GV mở rộng: Chân trai thò theo 
hướng nào —» thân chuyển động theo 
hướng đó. 

Hoạt động 3 : 

DINH DƯỠNG 

- GV yêu cầu HS làm việc độc lập với - HS tự thu nhận thông tin. 

SGK —» thảo luận. - Thảo luận trong nhóm hoàn thành 

đáp án. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Nước qua ống hút và khoang áo đem + Nước đem đến 0 2 và thức ăn. 
gì đến cho miệng và mang trai? 

+ Nêu kiểu dinh dưỡng của trai? + Kiểu dinh dưỡng thụ động. 

- GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: 

+ Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa - Thức ăn: ĐVNS và vụn hữu cơ. 
như thế nào với môi trường nước? - Ôxi trao đổi qua mang. 

Nếu HS không trả lời được, GV giải 
thích vai trò lọc nước. 

Hoạt động 4 
SINH SẢN 

- GV cho HS thảo luận: - HS căn cứ vào thông tin SGK —» thảo 

luận câu trả lời. 


77 



+ Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát 
triển thành ấu trùng trong mang trai 

mẹ? 

+ Ý nghĩa giai đoạn ấu trùng bám bào 
mang và da cá? 

GV chốt lại đặc điểm sinh sản. 


+ Trứng phát triển trong mang trai mẹ 
—> được bảo vệ + tăng lượng 0 2 
+ Au trùng bám vào mang, da cá 
—» tăng lượng ơ 2 
\ được bảo vệ 
* Kết luận: 

- Trai phân tính. 

- Trứng phát triển qua giai đoạn ấu 
trùng. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


Cho HS làm bài tập: 

Những câu dưới đây là đúng hay sai? 

(Viết chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô trống. 


I 11- Trai xếp vào ngành thân mềm vì có thân mềm không phân đốt. 
I I 2- Cơ thể trai gồm 3 phần đầu trai, thân trai và chân trai, 
n 3- Trai di chuyển nhờ chân rìu. 

I 1 4- Trai lấy thức ăn nhờ cơ chế lọc từ nước hút vào. 

Ị 1 5- Cơ thể trai có đối xứng 2 bên. 

V. DẶN DÒ 


78 


- Học bài theo kết luận và câu hỏi trong SGK. 

- Đọc "Em có biết". 

- Sưu tầm tranh, ảnh của một số đại diện thân mềm. 



Bài 19 


MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm của một số đại diện của ngành thân mềm. 

- Thấy được sự đa dạng của thân mềm. 

- Giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, mẫu vật. 

- Kĩ năng hoạt động theo nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật thân mềm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh, ảnh một số đại diện của thân mềm 

- Vật mẫu: ốc sên, sò, mai mực và mực, ốc nhồi 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV cho HS trả lời câu hỏi: Người ta có thể tìm thấy thân mềm ở 
những nơi nào? 

GV vào bài mới. 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐẠI DIỆN 

* Mục tiêu: Thông qua đặc điểm các đại diện HS thấy được sự đa dạng của 
thân mềm. 


79 




- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình 19 
SGK (1 —» 5), đọc chú thích —» nêu 
các đặc điểm đặc trung của mỗi đại 
diện. 


- Tìm các đại diện tương tự mà em gặp 
ở địa phương? 

- Qua các đại diện GV yêu cầu HS rút 
ra nhận xét về: 

+ Đa dạng loài? 

+ Môi trường sống? 

+ Lối sống? 


- HS quan sát kĩ 5 hình trong SGK trang 
65, đọc chú thích —> thảo luận rút ra các 
đặc điểm. 

+ Oc sẽn: Sống trên cây ăn lá cây. 

Cơ thể gồm 4 phần: Đầu, thân, chân, áo. 
Thở bằng phổi (thích nghi ở cạn). 

+ Mực sống ở biển, vỏ tiêu giảm (mai 
mực). 

Cơ thể gồm 4 phần, di chuyển nhanh. 

+ Bạch tuộc: Sống ở biển, mai lưng tiêu 
giảm, có 8 tua. Săn mồi tích cực. 

+ Sò: 2 mảnh vỏ, có giá trị xuất khẩu. 

- Các nhóm kể tên các đại diện có ở địa 
phương —» các nhóm khác bổ sung. 

—> HS tự rút ra nhận xét: 

- Thân mềm có 1 số loài lớn. 

- Sống ở cạn, ở nước ngọt, nước mặn. 

- Chúng có lối sống vùi lấp, bò chậm 
chạp và di chuyển tốc độ cao (bơi). 


Hoạt động 2 

MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở THÂN MỂM 


* Mục tiêu: 


- Nắm được tập tính của ốc sẽn, mực. 

- Giải thích được sự đa dạng về tập tính là nhờ có hệ thần kinh phát triển. 


- GV yêu cầu HS làm việc độc lập với 
SGK —» Vì sao thân mềm có nhiều tập 
tính thích nghi với lối sống? 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 19.6 
SGK đọc kĩ chú thích —» thảo luân: 


- HS đọc thông tin ■ trong SGK (tr.66) 
—» nhờ hệ thần kinh phát triển (hạch 
não) làm cơ sở cho tập tính phát triển. 
a-Tập tính ở ốc sên 

- Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến. 
+ Tự vệ bằng cách thu mình trong vỏ. 


80 



+ Oc sến tự vệ băng cách nào? 

+ Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ 
đẻ trứng của ốc sến? 

- GV điều khiển các nhóm thảo luận 

chốt lại kiến thức đúng. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 19.7 
đọc chú thích thảo luận: 

+ Mực săn mồi như thế nào? 

+ Hỏa mù của mực có tác dụng gì? 

+ Vì sao người ta thường dùng ánh 
sáng để câu mực? 

- GV chốt lại kiến thức. 


IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


+ Đào lỗ đẻ trứng bảo vệ trứng. 

b-Tập tính ở mực 

- Các nhóm thảo luận thống nhất ý 
kiến. 

- Đại diện nhóm phát biểu các nhóm 
khác bổ sung. 


* Kết luận: Hệ thần kinh của thân 
mềm phát triển là cơ sở cho giác 
quan và tập tính phát triển thích 
nghi với đời sống. 


GV cho HS trả lời câu hỏi: 

1- Kể đại diện khác của thân mềm và chúng có những đặc điểm gì khác với 
trai sông? 

2- Oc sên bò thường đế lại dấu vết trên lá cây, em hãy giai thích? 


V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục “Em có biết” ? 

- Sưu tầm tranh ảnh về thân mềm, vỏ trai, ốc, mai mực. 


81 



Bài 20 


THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT số THÂN MÊM 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Quan sát cấu tạo đặc trưng của một số đại diện. 

- Phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu 
tạo trong. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng sử dụng kính lúp. 

- Kĩ năng quan sát đối chiếu vật mẫu với tranh vẽ. 

3. Thái độ 

Nghiêm túc, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Mẫu trai, mực mổ sẵn 

- Mẫu trai, ốc, mực để quan sát cấu tạo ngoài. 

- Tranh, mô hình cấu tạo trong của trai, mực. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

- GV nêu yêu cầu của tiết thực hành (như SGK). 

- Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm. 


82 




Hoạt động 2 

TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH 
Bước 1 : GV hướng dẫn nội dung quan sát: 
a- Quan sát cấu tạo vỏ: 

- Trai: phân biệt: + Đầu, đuôi 

+ Đỉnh, vòng tăng trưởng 
+ Bản lề 

- Oc: Quan sát vỏ ốc, đối chiếu hình 20.2 SGK trang 68 đế nhận biết các bộ 
phận, chú thích bằng số vào hình. 

- Mực: Quan sát mai mực, đối chiếu hình 20.3 SGK trang 69 để chú thích số 
vào hình. 

b- Quan sát cấu tạo ngoài: 

- Trai: Quan sát mẫu vật phân biệt: 

+ Áo trai. 

+ Khoang áo, mang. 

+ Thân trai, chân trai. 

+ Cơ khép vỏ. 

Đối chiếu mẫu vật với hình 20.4 SGK trang 69 —» điền chú thích bằng số vào hình. 

- Oc: Quan sát mâu vật, nhận biết các bộ phận: Tua, măt, lô miệng, chân, thân, 
lỗ thở. 

Bằng kiến thức đã học chú thích bằng số vào hình 20.1 SGK trang 68 

- Mực: Quan sát mẫu để nhận biết các bộ phận, sau đó chú thích vào hình 20.5 
SGK trang 69. 

c- Quan sát cấu tạo trong. 

- GV cho HS quan sát mẫu mổ sẵn cấu tạo trong của mực. 

- Đối chiếu mẫu mổ với tranh vẽ phân biệt các cơ quan. 

- Thảo luận trong nhóm điền số vào ô trống của chú thích hình 20.6 SGK 
trang 70. 


83 



Bước 2 : HS tiến hành quan sát: 

- HS tiến hành quan sát theo các nội dung đã hướng dẫn. 

- GV đi tới các nhóm kiểm tra việc thực hiện của HS, hỗ trợ các nhóm yếu. 

- HS quan sát đến đâu ghi chép đến đó. 

Bước 3: Viết thu hoạch. 

- Hoàn thành chú thích các hình 20 (1 —» 6). 

- Hoàn thành bảng thu hoạch (theo mẫu tr.70 SGK). 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét tinh thần, thái độ của các nhóm trong giờ thực hành. 

- Kết quả bài thu hoạch sẽ là kết quả tường trình . 

GV công bố đáp án đúng —» các nhóm sửa chữa đánh giá chéo. 


TT 

vật có đặc điểm tương ứng 

Đặc điểm cần quan sát 

ốc 

Trai 

Mực 

1 

Số lóp cấu tạo vỏ 

3 

3 

1 

2 

Số chân (hay tua) 

1 

1 

10 

3 

Số mắt 

2 

không 

2 

D 

Có giác bám 

không 

không 


5 

Có lông trên tua miệng 

không 

không 

CÓ 

6 

Dạ dày, ruột, gan, túi mực 

có 

có 

có 


- Cho các nhóm thu dọn vệ sinh. 


V. DẶN DÒ 

- Tìm hiểu vài trò của thân mềm. 

- Kẻ bảng 1, 2 tr.72 SGK vào vở. 


84 






































ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 
CỦA NGÀNH THÂN MẼM 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được sự đa dạng của thân mềm. 

- Trình bày được đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm. 

3. Thái độ 

Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thân mềm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to hình 21.1 SGK. 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng 1. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Ngành thân mềm có số loài rất lớn, chúng có cấu tạo và lối sống 
phong phú. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm và vai trò của 
thân mềm. 


Bài 21 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

*Mục tiêu: Thông qua bài tập HS thấy được sự đa dạng của thân mềm và rút 
ra được đặc điểm của ngành. 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan - HS quan sát hình ghi nhớ sơ đồ cấu 
sát hình 21 và hình 19 SGK, thảo luận: tạo chung gồm: vỏ, áo, thân, chân. 


85 




+ Nêu cấu tạo chung của thân mềm? 

+ Lựa chọn các cụm từ để hoàn thành 
bảng 1. 

- GV treo bảng phụ gọi HS lên làm bài 
tập. 

- GV chốt lại bằng bảng chuẩn kiến thức. 


- Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến 
—» điền vào bảng. 

- Đại diện nhóm lên điền các cụm từ 
vào bảng 1 —» các nhóm khác nhận xét, 
bổ sung. 


\ Các đặc 

điểm 



Kiểu vỏ 
đá vôi 

Đặc điểm cơ thể 

Khoang áo 
phát triển 

Đại diện 

Nơi sống 

Lối sống 

Thân 

mềm 

Không 

phân 

đốt 

Phân 

đốt 

1 - Trai sông 

Nước 

ngọt 

Vùi lấp 

2 mảnh 

X 

X 


X 

2- Sò 

Nước lợ 

Vùi lấp 

2 mảnh 

X 

X 


X 

3- Oc sên 

Cạn 

Bò chậm 

xoắn ốc 

X 

X 


X 

4- Oc vặn 

HI 

Bò chậm 

xoắn ốc 

X 

X 


X 

5- Mực 

Biển 

Bơi 

nhanh 

tiêu giảm 

X 

X 


X 


- Từ bảng trên GV yêu cầu HS thảo 
luận: 

+ Nhận xét sự đa dạng của thân mềm. 


- HS nêu được: 


+ Nêu đặc điểm chung của thân mềm. 


+ Đa dạng: 

- Kích thước. 

- Cấu tạo cơ thể. 

- Môi trường sống. 

- Tập tính. 

+ Đặc điểm chung: Cấu tạo cơ thể. 


86 

















































- GV chốt lai kiến thức. 


* Kết luận: Đặc điểm chung của thân 
mềm: 

- Thân mềm không phân đốt, có vỏ 
đá vôi. 

- Có khoang áo phát triển. 

- Hệ tiêu hóa phân hóa. 

Hoạt động 2 

VAI TRÒ CỦA THÂN MEM 

* Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa thực tiễn của thân mềm và lấy được các ví 
dụ cụ thể ờ địa phương. 

- GV yêu cầu HS làm bài tập bảng 2 - HS dựa vào kiến thức trong chương và 

tr.72 SGK. vốn sống để hoàn thành bảng 2. 

- GV gọi HS hoàn thành bảng. - 1 HS lên làm bài tập, lớp bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức sau đó cho HS - HS thảo luận rút ra ích lợi và tác hại 

thảo luận: của thân mềm. 

+ Ngành thân mềm có vai trò gì? * Kết luận: Vai trò của thân mềm 

Nêu ý nghĩa của vỏ thân mềm? - Lợi ích: 

+ Làm thực phẩm cho con người. 

+ Nguyên liệu xuất khẩu. 

+ Làm thức ăn cho động vật. 

+ Làm sạch môi trường nước. 

+ Làm đồ trang trí, trang sức. 

- Tác hại: 

+ Là vật trung gian truyền bệnh. 

+ Ăn hại cây trồng. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


87 



IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


Đánh dấu X cho câu trả lời đúng nhất. 

1- Mực và ốc sên thuộc ngành thân mềm vì: 

a- Thân mềm, không phân đốt. 
b- Có khoang áo phát triển, 
c- Có giác quan và tập tính phát triển, 
d- Cả a, b và c. 

2- Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ mực thích nghi với lồi di chuyển tốc 
độ nhanh 

a- Có vỏ cơ thể tiêu giảm. 

b- Có cơ quan di chuyển phát triển. 

c- Khoang áo phát triển giúp chúng vận chuyển theo lối phản lực. 
d- Có tuyến mực. 

3- Những thân mềm nào dưới đây có hại 

a- Oc sên, trai, sò. 
b- Mực, hà biển, hến. 
c- Oc sên, ốc đỉa, ốc bươu vàng, 
d- Mực, ngao, hến. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi trong SGK. 

- Chuẩn bị theo nhóm: Con tôm sông còn sống, tôm chín. 


88 



Chương 5 


NGÀNH CHÂN KHỚP 


Bài 22 


LỚP GIÁP XÁC 
TÔM SÔNG 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Biết được vì sao tôm được xếp vào ngành chân khớp, lóp giáp xác. 

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm thích nghi đời sống ở nước. 

- Trình bày được các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của tôm. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu. 

- Kĩ năng làm việc theo nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

1- Chuẩn bị của GV: 

- Tranh cấu tạo ngoài của tôm. 

- Mẫu vật: Tôm sông. 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng 1, các mảnh giấy rời ghi tên, chức năng phần phụ. 


89 




2- Chuẩn bị của HS: 

Mỗi nhóm mang tôm sống, tôm chín. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu đặc điểm chung ngành chân khớp và đặc điểm lớp 
giáp xác (như SGK). 

- Giới hạn nghiên cứu là đại diện con tôm sông. 


Hoạt động 1 

CÂU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 

* Mục tiêu: 

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm thích nghi với đời sống 
ở nước. 


- Xác định được vị trí, chức năng của các phần phụ. 


a- Vỏ cơ thể 

- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu tôm 
—» thảo luận nhóm các câu hỏi: 

+ Cơ thể tôm gồm mấy phần? 

+ Nhận xét màu sắc vỏ tôm? 

+ Bóc một vài khoanh vỏ —» nhận xét 
độ cứng? 

- GV chốt lại kiến thức. 

- GV cho HS quan sát tôm sống ở các 
địa điểm khác nhau —» Giải thích ý 
nghĩa hiện tượng tôm có màu sắc khác 
nhau? (màu sắc môi trường —» tự vệ) 

+ Khi nào vỏ tôm có màu hồng? 


- Các nhóm quan sát mẫu theo hướng 
dẫn, đọc thông tin SGK trang 74,75^ 
thảo luận thống nhất ý kiến. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» nhóm 
khác bổ sung, rút ra đặc điểm cấu tạo 
vỏ cơ thể. 

Kết luận: 

- Cơ thể: 2 phần: + Đầu - ngực. 

+ Bụng. 

- Vỏ: 

+ Kitin ngấm canxi —» cứng che chở và 
là chỗ bám cho cơ thể. 

+ Có sắc tố —» màu sắc của môi trường. 


90 



b- Các phần phụ và chức năng 

- GV yêu cầu HS quan sát tôm theo - Các nhóm quan sát mẫu theo hướng 

các bước: dẫn —» ghi kết quả quan sát ra giấy. 

+ Quan sát mẫu, đối chiếu hình 22.1 
SGK —» xác định tẽn, vị trí phần phụ 
trên con tôm. 

+ Quan sát tôm hoạt động để xác định 
chức năng phần phụ. 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 1 - Các nhóm thảo luận —» điền bảng 1. 

SGK trang 75. 

- GV treo bảng phụ gọi HS dán các - Đại diện nhóm hoàn thành trên bảng 

mảnh giấy rời. phụ. 

- Lóp nhận xét, bổ sung. 

- Gọi HS nhắc lại tẽn, chức năng các * Kết luận: Cơ thể tôm gồm: 

phần phụ. - Đầu ngực: 

+ Mát, râu định hướng phát hiện mồi. 

+ Chân hàm: Giữ và xử lý mồi. 

+ Chân ngực: Bò và bắt mồi. 

- Bụng: 

+ Chân bụng: bơi, giữ thăng bằng, 
ôm trứng (con cái). 

+ Tấm lái: lái, giúp tôm nhảy. 

c- Di chuyển 

+ Tôm có những hình thức di chuyển - Di chuyển: 
nào? + Bò. 

+ Bơi: tiến, lùi. 

+ Hình thức nào thể hiện bản năng tự + Nhảy, 
vệ của tôm? 

Hoạt động 2 

DINH DƯỠNG 

- GV cho HS thảo luận các câu hỏi: - Các nhóm thảo luận —» tự rút ra nhận 

xét. 

+ Tôm kiếm ăn vào thời gian nào trong 


91 



ngày? Thức ăn của tôm là gì ? 

+ Vì sao người ta dùng thính thơm để 

làm mồi cất vó tôm? * Kết luận: 

- GV cho HS đọc thông tin ■ —» chốt - Tiêu hóa: 

lại kiến thức. + Tôm ăn tạp, hoạt động về đêm. 

+ Thức ăn được tiêu hóa ở dạ dày, 
hấp thụ ở ruột. 

- Hồ hấp: Thở bằng mang. 

- Bài tiết: Qua tuyến bài tiết. 

Hoạt động 3 

SINH SẢN 

- GV cho HS quan sát tôm —» phân 
biệt đâu là tôm đực, tôm cái? 

- Thảo luận: 

+ Tôm mẹ ôm trứng có ý nghĩa gì? 

+ Vì sao ấu trùng tôm phải lột xác 

nhiều lần để lớn lên? * Kết luận: 

- Tỏm phân tính: 

+ Đực: Càng to. 

+ Cái: Ôm trứng (bảo vệ). 

- Lớn lên qua lột xác nhiều lần. 

Kết luận chung: Học sinh đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

Cho HS làm bài tập. 

Đánh dấu (x) vào câu trả lời đúng nhất. 

1- Tỏm được xếp vào ngành chân khớp vì: 

a- Cơ thể chia 2 phần: Đầu ngực và bụng, 
b- Có phần phụ phân đốt, khớp động với nhau, 
c- Thở bằng mang, 
d- Cả a, b và c. 


92 



2- Tôm thuộc lớp giáp xác vì: 

a- Vỏ cơ thể bằng ki tin ngấm canxi nên cứng như áo giáp, 
b- Tôm sống ở nước, 
c- Vỏ cơ thể có màu sắc của môi trường, 
c- Phần đầu - ngực có giáp đầu + ngực. 

3- Hình thức di chuyển thể hiện bản năng tự vệ của tồm 

a- Bơi lùi. 
b- Bơi tiến, 
c- Nhảy, 
d- Cả a và c. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi trong SGK. 

- Chuẩn bị thực hành (theo nhóm). 

Tôm còn sống: 2 con. 


Bài 23 


THỰC HÀNH: Mổ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

- Mổ và quan sát cấu tạo mang: Nhận biết phần gốc chân ngực và các 
lá mang. 

- Nhận biết một số nội quan của tôm như: hệ tiẽu hóa, hệ thần kinh. 

- Viết thu hoạch sau buổi thực hành bằng cách tập chú thích đúng cho các 
hình câm trong SGK. 


2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng mổ động vật không xương sống. 

- Biết sử dụng các dụng cụ mổ. 


93 




3. Thái độ 

Nghiêm túc, cẩn thận. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tôm sông còn sống: 2 con. 

- Chậu mổ, bộ đồ mổ, kính lúp. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

- GV nếu yêu cầu của tiết thực hành (như SGK). 

- Phân chia nhóm thực hành và kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm. 

Hoạt động 2 

TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH 
Bước 1 : GV hướng dẫn nội dung thực hành. 

1 - Mổ và quan sát mang tôm 

- GV hướng dẫn cách mổ như hướng dẫn ở hình 23.1 A, B (SGK trang 77). 

- Dùng kính lúp quan sát 1 chân ngực kèm lá mang —» nhận biết các bộ phận 
—> chú thích vào hình 23.1 thay các con số 1, 2, 3, 4. 

- Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp —» điền bảng. 


Bảng 1: Ý nghĩa đặc điểm của lá mang 


Đặc điểm lá mang 

Ý nghĩa 

- Bám vào gốc chân ngực 

- Thành túi mang mỏng 

- Có lông phủ 

- Tạo dòng nước đem theo ôxi 

- Trao đổi khí dễ dàng 

- Tạo dòng nước 


94 









2- Mổ và quan sát cấu tạo trong 

a- Mổ tôm 

- Cách mổ (SGK). 

- Đổ nước ngập cơ thể tôm. 

- Dùng kẹp nâng tấm lưng vừa cắt bỏ ra ngoài. 
b- Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan 

* Cơ quan tiêu hóa: 

- Đặc điểm: Thực quản ngắn, dạ dày có màu tối. Cuối dạ dày có tuyến gan, 
ruột mảnh, hậu môn ở cuối đuôi tôm. 

- Quan sát trên mẫu mổ đối chiếu hình 23.3A (SGK trang 78) nhận biết các bộ 
phận của cơ quan tiêu hóa. 

- Điền chú thích vào các chữ số ở hình 23.3B. 

* Cơ quan thần kinh: 

- Cách mổ: Dùng kéo và kẹp gỡ bỏ toàn bộ nội quan —» chuỗi hạch thần kinh 
màu sẫm sẽ hiện ra —» Quan sát các bộ phận của cơ quan thần kinh. 

- Cấu tạo: 

+ Gồm 2 hạch não với 2 dây nối với hạch dưới hầu tạo nên vòng thần kinh 
hầu lớn. 

+ Khối hạch ngực tập trung thành chuỗi. 

+ Chuỗi hạch thần kinh bụng. 

- Tìm chi tiết cơ quan thần kinh trên mẫu mổ. 

- Chú thích vào hình 23.3C. 

Bước 2 : HS tiến hành quan sát. 

- HS tiến hành theo các nội dung đã hướng dẫn. 

- GV đi tới các nhóm kiểm tra việc thực hiện của HS, hỗ trợ các nhóm yếu, 
sửa chữa sai sót (nếu có). 

- HS chú ý quan sát đến đâu, ghi chép đến đó. 


95 



Bước 3 : Viết thu hoạch 

- Hoàn thành bảng ý nghĩa đặc điểm các lá mang ở nội dung 1. 

- Chú thích các hình 23. 1B, 23. 3B, c thay cho các chữ số. 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

- Nhận xét tinh thần thái độ của các nhóm trong giờ thực hành. 

- Đánh giá mẫu mổ của các nhóm. 

- GV căn cứ vào kĩ thuật mổ và kết quả bài thu hoạch để cho điểm các nhóm. 

- Các nhóm thu dọn vệ sinh. 

V. DẶN DÒ 

- Sưu tầm tranh ảnh một số đại diện của giáp xác. 

- Kẻ phiếu học tập và bảng tr.81 SGK vào vở bài tập. 


Bài 24 


ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được một số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp 
xác thường gặp. 

- Nêu được vai trò thực tiễn của giáp xác. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 


96 




3. Thái độ 

Có thái độ đúng đắn bảo vệ các giáp xác có lợi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

*GV: 

- Tranh phóng to hình 24 trong SGK (1 —» 7). 

- Phiếu học tập, bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập. 


điểm 

Đại diện 

Kích thước 

Cơ quan di 
chuyển 

Lối sống 

Đặc điểm 

khác 

1 - Mọt ẩm 





2- Sun 





3- Rận nước 





4- Chân kiến 





5- Cua đồng 





6- Cua nhện 





7- Tôm ở nhờ 






* HS: Kẻ sẵn phiếu học tập và bảng tr.81 SGK vào vở. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu như mục ■ trong SGK 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC 

* Mục tiêu: 

- Trình bày được một số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của loài giáp xác 
thường gặp. 

- Thấy được sự đa dạng của động vật giáp xác. 


97 

















- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình 24 
từ 1 đến 7 SGK, đọc thông báo dưới 
hình —» hoàn thành phiếu học tập. 

- GV gọi HS lên điền trên bảng 

- GV chốt lai kiến thức 


- HS quan sát hình, đọc chú thích SGK 
trang 79, 80^ ghi nhớ thông tin. 

- Thảo luận nhóm —» hoàn thành phiếu 
học tập. 

- Đại diện nhóm lên điền các nội dung 
—» các nhóm khác bổ sung. 


^\^Đặc điểm 
Đại diện 

Kích 

thước 

Cơ quan di 
chuyển 

Lối sống 

Đặc điểm khác 

1- Mọt ẩm 

Nhỏ 

Chân 

Ở cạn 

Thở bằng mang 

2- Sun 

Nhỏ 


Cố định 

Sống bám vào vỏ tàu 

3- Rận nước 

Rất nhỏ 

Đôi râu 

lớn 

Sống tự do 

Mùa hạ sinh toàn con 

cái 

4- Chân kiến 

Rất nhỏ 

Chân kiếm 

Tự do, kí 

sinh 

Kí sinh: phần phụ tiếu 
giảm 

5- Cua đồng 

Lớn 

Chân bò 

Hang hốc 

Phần bụng tiêu giảm 

6- Cua nhện 

Rất lớn 

Chân bò 

Đáy biển 

Chân dài giống nhện 

7- Tôm ở nhờ 

Lớn 

Chân bò 

Ẩ 

An vào vó 

ốc 

Phần bụng vỏ mỏng và 

mềm 


- Từ bảng GV cho HS thảo luận: 

+ Trong các đại diện trên loài nào có ở 
địa phương? Số lượng nhiều hay ít? 

+ Nhận xét sự đa dạng của giáp xác. 


- HS thảo luận —» rút ra nhận xét. 

+ Tùy địa phương có các đại diện khác 
nhau. 

+ Đa dạng: 

- Số loài lớn. 

- Có cấu tạo và lối sống rất khác nhau. 

* Kết luận: Giáp xác có sô lượng loài 
lớn, sống ở các môi trường khác 
nhau, có lỏi sông phong phú. 


98 













































Hoạt động 2 

VAI TRÒ THỰC TIỄN 

* Mục tiêu: 

- Nêu được ý nghĩa thực tiễn của giáp xác. 

- Kể được tên các đại diện có ở địa phương. 

- GV yêu cầu HS làm việc độc lập với - HS kết họp SGK và hiểu biết của bản 

SGK —» hoàn thành bảng 2. thân —» làm bảng tr.81. 

- GV kẻ bảng gọi HS lên điền. - HS lên làm bài tập —» lớp bổ sung. 

- Nếu chưa chính xác GV bổ sung 
thêm: 

+ Lóp giáp xác có vai trò như thế nào? 

GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi nhỏ: 

+ Nêu vai trò của giáp xác với đời - Từ thông tin của bảng —» HS nêu được 
sống con người? vai trò của giáp xác. 

+ Vai trò nghề nuôi tôm? 

+ Vai trò của giáp xác nhỏ trong ao, * Kết luận: Vai trò của giáp xác: 
hồ, biển? - Lợi ích: 

+ Là nguồn thức ăn của cá. 

+ Là nguồn cung cấp thực phẩm. 

+ Là nguồn lợi xuất khẩu. 

- Tác hại: 

+ Có hại cho giao thông đường thủy. 
+ Có hại cho nghề cá. 

+ Truyền bệnh giun sán. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


99 



IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


1- Những động yật có đặc điểm như thế nào được xếp vào lớp giáp xác ? 
a- Mình có một lớp vỏ bằng kitin và đá vôi. 

b- Phần lớn đều sống ở nước và thở bằng mang, 
c- Đầu có 2 đôi râu, chân có nhiều đốt khớp với nhau, 
d- Đẻ trứng, ấu trùng lột xác nhiều lần. 

2- Trong những động vật sau, con nào thuộc lớp giáp xác ? 


- Tôm sông 

- Mối 

- Tôm sú 

- Kiến 

- Cua biển 

- Rận nước 

- Nhện 

- Rệp 

- Cáy 

-Hà 

- Mot ẩm 

- Sun 


V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời 3 câu hỏi trong SGK (tr.81). 

- Đọc "Em có biết". 

- Kẻ bảng 1, 2 bài 25, SGK. 

- Chuẩn bị theo nhóm: Con nhện. 


100 



LỚP HÌNH NHỆN 


Bài 25 


NHỆN VÀ Sự ĐA DẠNG CỦA LÓP HÌNH NHỆN 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện và một số tập tính 
của chúng. 

- Nêu được sự đa dạng của hình nhện và ý nghĩa thực tiễn của chúng. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng phân tích. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Bảo vệ các loài hình nhện có lợi trong tự nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

*GV: 

- Mẫu: Con nhện. 

- Tranh câm cấu tạo ngoài của nhện và các mảnh giấy rời ghi tên các bộ phận, 
chức năng từng bộ phận. 

- Tranh một số đại diện hình nhện. 

* HS: Kẻ sẵn bảng 1, 2 vào vở bài tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu lớp hình nhện : là động vật có kìm, là chân khớp ở 
cạn đầu tiên với sự xuất hiện của phổi và ống khí, hoạt động chủ yếu về đêm. 

- Giới thiệu đại diện của lớp là con nhện. 


101 




Hoạt động 1 

TÌM HIỂU VỂ NHỆN 

a- Đặc điểm cấu tạo 

* Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo ngoài của nhện. 

- Xác định được vị trí, chức năng từng bộ phận cấu tạo ngoài. 


- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu con 
nhện, đối chiếu hình 25.1 SGK. 

+ Xác định giới hạn phần đầu ngực và 
phần bụng? 

+ Mỗi phần có những bộ phận nào? 

- GV treo tranh cấu tạo ngoài, gọi HS 
lên trình bày. 

- GV yêu cầu HS quan sát tiếp hình 25.1 
—> hoàn thành bài tập bảng 1 (tr.82). 

- GV treo bảng 1 đã kẻ sẩn gọi HS lên 
điền. 

(có thể dán các mảnh giấy ghi các cụm 
từ để lựa chọn). 

- GV chốt lại bằng bảng chuẩn kiến 
thức. 


- HS quan sát hình 25.1 SGK trang 82, 
đọc chú thích —» xác định các bộ phận 
trên mẫu con nhện. 

Yêu cầu nẽu được: 

- Cơ thể gồm 2 phần: 

+ Đầu ngực: đôi kìm, đôi chân xúc giác, 
4 đôi chân bò. 

+ Bụng: Khe thở, lỗ sinh dục, núm 
tuyến tơ. 

- 1 HS trình bày trên tranh, lóp bổ sung. 

- HS thảo luận, làm rõ chức năng từng 
bộ phận —» điền bảng 1. 

- Đại diện nhóm lên hoàn thành trên 
bảng —» lóp nhận xét bổ sung. 

* Kết luận: Nhu bảng chuẩn kiến 
thức. 


Các phần 

cơ thể 

Tên bộ phận quan sát 

Chức năng 

Đầu - 

Ngực 

- Đôi kìm có tuyến độc 

- Đôi chân xúc giác phủ đầy lông 

- 4 đôi chân bò 

- Bắt mồi và tự vệ 

- Cảm giác về khứu giác, xúc giác 

- Di chuyển chăng lưới 

Bụng 

- Đôi khe thở 

- Hô hấp 


102 














- 1 lỗ sinh dục 

- Các núm tuyến tơ 

- GV gọi HS nhắc lại cấu tạo ngoài của 
nhện. 

b-Tập tính 

Vấn đề 1: Chăng lưới: 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 25.2 
SGK, đọc chú thích —» Hãy sắp xếp 
quá trình chăng lưới theo thứ tự đúng. 

- GV chốt lại đáp án đúng: 4, 2, 1, 3. 
Vấn đề 2: Bắt mồi: 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin về tập 
tính săn mồi của nhện —» Hãy sắp xếp 
lại theo thứ tự đúng. 

- GV cung cấp đáp án đúng: 4, 1, 2, 3 

- Nhện chăng tơ vào thời gian nào 
trong ngày? 

- GV có thể cung cấp thêm thông tin: 
Có 2 loại lưới: 

+ Hình phễu (thảm): chăng ở mặt đất. 

+ Hình tấm: Chăng ở trên không. 


- Sinh sản 

- Sinh ra tơ nhện 


- Các nhóm thảo luận —» đánh số vào ô 
trống theo thứ tự đúng với tập tính 
chăng lưới ở nhện. 

- Đại diện nhóm nêu đáp án, các nhóm 
khác bổ sung. 

- 1 HS nhắc lại thao tác chăng lưới 
đúng. 

- HS nghiên cứu kĩ thông tin —» đánh số 
thứ tự vào ô trống. 

- Thống kê số nhóm làm đúng. 


* Kết luận: 

- Chăng lưới săn bát mồi sông. 

- Hoạt động chủ yếu vào ban đêm. 


103 






Hoạt động 2 

Sự ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN 


* Mục tiêu: Thông qua các đại diện 
và ý nghĩa thực tiễn của chúng. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và 
hình 25.3,4,5 SGK —» Nhận biết 1 số 
đại diện của hình nhện. 

- GV thông báo thêm 1 số hình nhện: 
Nhện đỏ hại bông, ve, mò, bọ mạt, 
nhện lông, đuôi roi. 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 2 
(tr.85). 

- GV chốt lại bảng chuẩn. 

Từ bảng 2: Yêu cầu HS nhận xét: 

+ Sự đa dạng của lớp hình nhện. 

+ Nêu ý nghĩa thực tiễn của hình nhện. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận 


thấy được sự đa dạng của lớp hình nhện 

- HS nắm được 1 số đại diện: 

+ Bọ cạp. 

+ Cái ghẻ. 

+ Ve bò ... 

- Các nhóm hoàn thành bảng. 

- Đại diện nhóm đọc kết quả —» lóp bổ 
sung. 

- HS rút ra nhận xét sự đa dạng về: 

+ Số lượng loài. 

+ Lối sống. 

+ Cấu tạo cơ thể. 

* Kết luận: 

- Lớp hình nhện đa dạng, có tập tính 
phong phú. 

- Đa sỏ có lợi, một sô gây hại cho 
người, động vật và thực vật. 

ong SGK. 


IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

Đánh dấu (x) vào câu trả lời đúng. 

1- Sô đôi phần phụ của nhện là: 

a- 4 đôi. 
b- 5 đôi. 
c- 6 đôi. 
d- 7 đôi. 


104 



2- Để thích nghi với lôi săn mồi, nhện có các tập tính: 

a- Chăng lưới. 
b-Bắt mồi. 
c- Rình mồi. 
d- Cả a và b. 

3- Bọ cạp, ve bò, nhện đỏ hại bông xếp vào lớp hình nhện vì: 

a- Cơ thể có 2 phần đầu ngực và bụng, 
b- Có 4 đôi chân bò. 
c- Có phần phụ phân đốt. 
d- Cả a và b. 

GV treo tranh câm cấu tạo ngoài của nhện: 

- 1 HS lên điền tên các bộ phận. 

- 1 HS lên điền chức năng từng bộ phận bằng cách đính các tờ giấy rời. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Mỗi nhóm chuẩn bị 1 con châu chấu. 


105 



bài 26 


LỚP SÂU BỌ 
CHÂU CHẤU 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan đến sự 
di chuyển. 

- Nêu được các đặc điểm cấu tạo trong, các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và 
phát triển của châu chấu. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. 

- Kĩ năng hoạt động trong nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Mẫu vật: con châu chấu. 

- Mô hình châu chấu. 

- Tranh cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của châu chấu. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu đặc điểm của lớp sâu bọ, giới hạn nghiên cứu của bài 
là con châu chấu đại diện cho lóp sâu bọ về cấu tạo và hoạt động sống. 


106 




Hoạt động 1 

CÂU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 

* Mục tiêu: 

- Mô tả được cấu tạo ngoài của châu chấu. 

- Trình bày được các đặc điểm cấu tạo liên quan đến sự di chuyển. 

- HS quan sát kĩ hình 26.1 SGK trang 


- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong 
SGK, quan sát hình 26.1 —» trả lời câu 
hỏi: 

+ Cơ thể châu chấu gồm mấy phần? 

+ Mô tả mỗi phần cơ thể của châu 
chấu? 

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu con 
châu chấu (hoặc mô hình) —» Nhận 
biết các bộ phận ở trên mẫu (hoặc mô 
hình). 

- Gọi HS mô tả các bộ phận trẽn mẫu 
(mô hình). 

- GV cho HS tiếp tục thảo luận: 

+ So với các loài sâu bọ khác khả năng 
di chuyển của châu chấu có linh hoạt 
hơn không? Tại sao? 

- GV chốt lại kiến thức. 


- GV đưa thêm thông tin về châu chấu 
di cư. 


86 —> nêu được: 

+ Cơ thể gồm 3 phần: 

Đầu: Râu, mắt kép, cơ quan miệng. 
Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh. 

Bụng: Có các đôi lỗ thở. 

- HS đối chiếu mẫu với hình 26.1 —» 
xác định vị trí các bộ phận trên mẫu. 

- 1 HS trình bày —» lóp nhận xét, bổ 
sung. 

—» Linh hoạt hơn vì chúng có thể bò, 
nhảy hoặc bay. 

* Kết luận: 

- Cơ thể gồm 3 phần: 

+ Đầu: Râu, mắt kép, cơ quan miệng 
+ Ngực: 3 đỏi chân, 2 đồi cánh 
+ Bụng: Nhiều đốt, mỗi đốt có 1 đôi 
lỗ thở. 

- Di chuyển: Bò, nhảy, bay 


107 



Hoạt động 2 

CẤU TẠO TRONG 

* Mục tiêu: Nắm được sơ lược cấu tạo trong của châu chấu. 


- GV yêu cầu HS quan sát hình 26.2, 
đọc thông tin SGK —» trả lời câu hỏi: 

+ Châu chấu có những hệ cơ quan nào? 

+ Kể tên các bộ phận của hệ tiêu hóa? 

+ Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết có quan hệ 
với nhau như thế nào? 

+ Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn 
giản đi? 


GV chốt lai kiến thức. 


- HS tự thu thập thông tin —» tìm câu trả 
lời. 

+ Châu chấu có đủ 7 hệ cơ quan. 

+ Hệ tiêu hóa: Miệng —» hầu —» diều —» 
dạ dày —» ruột tịt —» ruột sau —» trực 
tràng —> hậu môn. 

+ Hệ tiêu hóa và bài tiết đều đổ chung 
vào ruột sau. 

+ Hệ tuần hoàn không làm nhiệm vụ 
vận chuyển ôxi, chỉ vận chuyển chất 
dinh dưỡng. 

- Một vài HS phát biểu, lóp nhận xét, 
bổ sung. 

* Kết luận: Như thông tin SGK 
tr 86 - 87. 


Hoạt động 3 


DINH DƯỠNG 


- GV cho HS quan sát hình 26.4 SGK 
—» rồi giới thiệu cơ quan miệng. 

+ Thức ăn của châu chấu. 

+ Thức ăn được tiêu hóa như thế nào? 

+ Vì sao bụng châu chấu luôn phập 
phồng? 


- HS đọc thông tin —» trả lời câu hỏi. 

- 1 vài HS trả lời, lóp bổ sung. 


* Kết luận: 

- Châu chấu ăn chồi và lá cây 

- Thức ăn tập trung ở diều, nghiền 
nhỏ ở dạ dày, tiêu hóa nhờ Enzim do 
ruột tịt tiết ra. 

- Hô hấp qua lỗ thở ở mặt bụng. 


108 



Hoạt động 4 

SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong - HS đọc thông tin ở SGK tr. 87, tìm câu 
SGK —» trả lời câu hỏi: trả lời. 

+ Nêu đặc điểm sinh sản ở châu chấu? + Châu chấu đẻ trứng dưới đất. 

+ Vì sao châu chấu non phải lột xác + Châu chấu phải lột xác —» lớn lên vì 
nhiều lần? vỏ cơ thể là vỏ kitin. 

* Kết luận: 

- Châu chấu phân tính 

- Đẻ trứng thành ổ ở dưới đất 

- Phát triển qua biến thái 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

Những đặc điểm nào giúp nhận dạng châu chấu trong các đặc điểm sau: 

a- Cơ thể có 2 phần đầu ngực và bụng. 

b- Cơ thể có 3 phần đầu, ngực và bụng. 

c- Có vỏ kitin bao bọc cơ thể. 

d- Đầu có 1 đôi râu. 

e- Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. 

g- Con non phát triển qua nhiều lần lột xác. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK. 

- Đọc "Em có biết". 

- Sưu tầm tranh ảnh về các đại diện sâu bọ. 

- Kẻ bảng tr.91vào vở bài tập. 


109 



ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIÊM chung 
CỦA LỚP SÂU BỌ 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Thông qua các đại diện nêu được sự đa dạng của lớp sâu bọ. 

- Trình bày được đặc điểm chung của lớp sâu bọ. 

- Nêu được vai trò thực tiễn của sâu bọ. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Biết cách bảo vệ các loài sâu bọ có ích và tiêu diệt sâu bọ có hại. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh: Một số đại diện của lớp sâu bọ 

- HS kẻ sẵn bảng 1 và 2 vào vở 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu như thông tin ■ SGK. 

Hoạt động 1 

MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ 

* Mục tiêu: Biết được đặc điểm một số sâu bọ thường gặp. Qua các đại diện 
thấy được sự đa dạng của lớp sâu bọ. 

- GV yêu cầu HS quan sát từ hình 27.1 - HS làm việc độc lập với SGK. 
đến 27.7 SGK, đọc thông tin dưới hình 
trả lời câu hỏi: 



110 




+ Ở hình 27 có những đại diện nào? 

+ Em hãy cho biết thêm những đặc 
điểm của mỗi đại diện mà em biết? 


- GV điều khiển HS trao đổi cả lớp. 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 1 
tr.91 SGK. 

- GV chốt lại đáp án. 

- GV yêu cầu HS nhận xét sự đa dạng 
của lớp sâu bọ. 

- GV chốt lại kiến thức. 


+ Kể tên 7 đại diện. 

+ Bổ sung thêm thông tin về các đại 
diện. 

Ví dụ: 

+ Bọ ngựa: ăn sâu bọ, có khả năng biến 
đổi màu sắc theo môi trường. 

+ Ve sầu: đẻ trứng trên thân cây, ấu 
trùng ở đất, ve đực kêu vào mùa hạ. 

+ Ruồi, muỗi là động vật trung gian 
truyền nhiều bệnh ... 

- 1 vài HS phát biểu, lóp nhận xét bổ 
sung. 

- HS bằng hiểu biết của mình để lựa 
chọn các đại diện điền vào bảng 1. 

- 1 vài HS phát biểu, lóp bổ sung thêm 
các đại diện. 

- HS nhận xét sự đa dạng về số loài, cấu 
tạo cơ thể, môi trường sống và tập tính. 

* Kết luận: Sâu bọ rất đa dạng: 

- Chúng có sô lượng loài lớn. 

- Mỏi trường sống đa dạng. 

- Có lôi sống và tập tính phong phú 
thích nghi với điều kiện sông. 


Hoạt động 2 

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SÂU BỌ 


- GV yêu cầu HS đọc thông tin ■ 
SGK —» thảo luận, chọn các đặc điểm 
chung nổi bật của lóp sâu bọ. 


- Một số HS đọc to thông tin ■ trong 
SGK trang 91, lóp theo dõi các đặc 
điểm dự kiến. 

- Thảo luận trong nhóm, lựa chọn các 
đặc điểm chung. 

- Đại diện nhóm phát biểu, lóp bổ sung. 


111 



- GV chốt lại các đặc điểm chung 


* Kết luận: 

- Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, 
bụng. 

- Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi 
chân và 2 đôi cánh. 

- Hô hấp bằng ông khí. 

- Phát triển qua biến thái. 


Hoạt động 3 

TÌM HIỂU VAI TRÒ THựC TIẺN của sâu bọ 


- GV yêu cầu HS đọc thông tin ■ —» 
làm bài tập: điền bảng 2 (tr.92) SGK. 

- GV kẻ nhanh bảng 2, gọi HS lên 
điền. 

Để lớp sôi nổi, GV nên gọi nhiều HS 
tham gia làm bài tập. 

- Ngoài 7 vai trò trên, lóp sâu bọ còn 
có những vai trò gì? 

- HS có thể nêu thêm: 

Ví dụ: 

+ Làm sạch môi trường: bọ hung. 

+ Làm hại các cây nông nghiệp. 


- HS bằng kiến thức và hiểu biết của 
mình để điền tên sâu bọ và đánh dấu 
vào ô trống vai trò thực tiễn ở bảng 2. 

- 1 vài HS lên điền trên bảng, lóp nhận 
xét, bổ sung. 

* Kết luận: Vai trò của sâu bọ 

- ích lợi: 

+ Làm thuốc chữa bệnh. 

+ Làm thực phẩm. 

+ Thụ phấn cho cây trồng. 

+ Làm thức ăn cho động vật khác. 

+ Diệt các sâu bọ có hại. 

+ Làm sạch môi trường. 

- Tác hai: 


+ Là động vật trung gian truyền 
bệnh. 

+ Gây hại cho cây trồng. 

+ Làm hại cho sản xuất nông nghiệp. 
Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài trong SGK. 


112 



IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


1- Hãy cho biết 1 số loài sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương? 

2- Nêu đặc điểm phân biệt lớp sâu bọ với lóp khác trong ngành chân khóp. 

3- Nêu biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo kết luận và câu hỏi trong SGK. 

- Đọc "Em có biết". 

- Ôn tập ngành chân khớp. 

- Tìm hiểu tập tính của sâu bọ. 


Bà! 28 


THỰC HÀNH 

XEM BẢNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH CỦA SÂU BỌ 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Thông qua băng hình học sinh quan sát, phát hiện một số tập tính của sâu bọ 
thể hiện trong tìm kiếm, cất giữ thức ăn, trong sinh sản và trong quan hệ giữa 
chúng với con mồi hoặc kẻ thù. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát trên băng hình. 

- Kĩ năng tóm tắt nội dung đã xem. 


3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 


113 




II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

- Giáo viên chuẩn bị máy chiếu, băng hình. 

- Học sinh ôn lại kiến thức ngành chân khớp. 

- Kẻ phiếu học tập vào vở. 


Tên động 
vật quan 
sát được 

Môi 

trường 

sống 

Các tập tính 



Tự vệ 

Tấn 

công 

Dự trữ 
thức ăn 

Cộng 

sinh 

Sống 
thành 
xã hội 

Chăm 
sóc thế 
hệ sau 

1 








2 









III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

- Giáo viên nếu yêu cầu của bài thực hành : 

+ Theo dõi nội dung băng hình. 

+ Ghi chép các diễn biến của tập tính sâu bọ. 

+ Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. 

- Giáo viên phân chia các nhóm thực hành. 

Hoạt động 2 

HỌC SINH XEM BÃNG HÌNH 

- Giáo viên cho học sinh xem lần thứ nhất toàn bộ đoạn băng hình. 

- Giáo viên cho học sinh xem lại đoạn băng hình với yêu cầu ghi chép các tập 
tính của sâu bọ. 

+ Tìm kiếm, cất giữ thức ăn. 


114 














+ Sinh sản. 

+ Tính thích nghi và tồn tại của sâu bọ. 

- Học sinh theo dõi băng hình, quan sát đến đâu điền vào phiếu học tập đến đó. 

- Với những đoạn khó hiểu học sinh có thể trao đổi trong nhóm hoặc yêu cầu 
giáo viên chiếu lại. 


Hoạt động 3 

THẢO LUẬN NỘI DUNG BẢNG HÌNH 

- Giáo viên dành thời gian để các nhóm thảo luận, hoàn thành phiếu học tập 
của nhóm. 

- Giáo viên cho học sinh thảo luận , trả lời các câu hỏi sau: 

+ Kể tên những sâu bọ quan sát được. 

+ Kể tẽn các loại thức ăn và cách kiếm ăn đặc trưng của từng loài. 

+ Nêu các cách tự vệ, tấn công của sâu bọ. 

+ Kể các tập tính trong sinh sản của sâu bọ. 

+ Ngoài những tập tính có ở phiếu học tập em còn phát hiện thêm những tập 
tính nào khác ở sâu bọ. 

- Học sinh dựa vào nội dung phiếu học tập —» trao đổi trong nhóm —» tìm câu 
trả lời. 

- Giáo viên kẻ sẩn bảng gọi học sinh lên chữa bài. 

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả trên bảng —» các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Giáo viên thông báo đáp án đúng, các nhóm theo dõi, sửa chữa. 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh. 

- Dựa vào phiếu học tập, giáo viên đánh giá kết quả học tập của nhóm. 

V. DẶN DÒ 


- Ôn lại toàn bộ ngành chân khớp. 

- Kẻ bảng trang 96, 97 vào vở bài tập. 


115 



Bài29 


ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA 
NGÀNH CHÂN KHỚP 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm chung của ngành chân khớp. 

- Giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp. 

- Nêu được vai trò thực tiễn của chân khớp. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng phân tích tranh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

- Có ý thức bảo vệ các loài động vật có ích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to các hình trong bài 

- HS kẻ sẵn bảng 1,2,3 SGK trang 96, 97 vào vở bài tập 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu như thông tin ■ SGK. 

Hoạt động 1 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

* Mục tiêu: Thông qua hình vẽ và đặc điểm của các đại diện ngành chân khớp 
rút ra được đặc điểm chung của ngành. 


116 




- GV yêu cầu HS quan sát hình 29 từ 1 - HS làm việc độc lập với SGK. 

đến 6 SGK, đọc kĩ các đặc điểm dưới - Thảo luận trong nhóm —» đánh dấu 
hình —» lựa chọn đặc điểm chung của vào ô trống những đặc điểm lựa chọn, 
ngành chân khớp. - Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm 

- GV chốt lại bằng đáp án đúng: đó là khác nhận xét, bổ sung. 

các đặc điểm 1, 3, 4. * Kết luận: Đặc điểm chung 

- Có vỏ kitin che chở bên ngoài và 
làm chỗ bám cho cơ. 

- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp 
động với nhau. 

- Sự phát triển và tăng trưởng gắn 
liền vói sự lột xác. 

Hoạt động 2 

Sự ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 

a- Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 1 - HS vận dụng kiến thức trong ngành để 

Tr.96 SGK. đánh dấu và điền bảng 1. 

- GV kẻ bảng, gọi HS lên làm (nên gọi - 1 vài HS lên hoàn thành bảng, lóp 

nhiều HS để hoàn thành bảng). nhận xét, bổ sung. 

- GV chốt lại bằng bảng chuẩn kiến thức. 



117 



































b -Đa dạng về tập tính 

- GV cho HS thảo luận —» hoàn thành - HS tiếp tục hoàn thành bảng 2. Lưu ý: 

bảng 2 tr.97 SGK. 1 đại diện có thể có nhiều tập tính. 

- GV kẻ sẵn bảng gọi HS lên điền bài - 1 vài HS hoàn thành bảng —» lóp nhận 

tập. xét, bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức đúng. 

+ Vì sao chân khóp đa dạng về tập 

tính? * Kết luận: Nhờ sự thích nghi với 

điều kiện sồng và môi trường khác 
nhau mà chân khớp rất đa dạng về 
cấu tạo, môi trường sông và tập tính. 

Hoạt động 3 

VAI TRÒ THỰC TIỄN 

-GV yêu cầu HS: dựa vào kiến thức đã - HS dựa vào kiến thức của ngành và 
học, liên hệ thực tế để hoàn thành bảng hiểu biết của bản thân —» lựa chọn 
3 (tr.97) SGK. những đại diện có ở địa phương điền 

vào bảng 3. 

- GV cho HS kể thêm tẽn các đại diện - 1 vài HS báo cáo kết quả. 
có ở địa phương mình. 

- GV tiếp tục cho HS thảo luận. - HS thảo luận trong nhóm —» nếu được 

+ Nêu vai trò của chân khóp đối với tự lợi ích và tác hại của chân khóp. 

nhiên và đời sống? 

GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: 

- ích lợi: 

+ Cung cấp thực phẩm cho con người 
+ Là thức ăn của động vật khác 
+ Làm thuốc chữa bệnh 
+ Thụ phấn cho cây trồng 
+ Làm sạch môi trường 


118 



- Tác hại: 

+ Làm hại cây trồng 
+ Làm hại cho nông nghiệp 
+ Hại đồ gỗ, tàu thuyền ... 

+ Là vật trung gian truyền bệnh. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

1 - Đặc điểm nào giúp chân khớp phân bố rộng rãi? 

2- Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp? 

3- Lóp nào trong ngành chân khóp có giá trị thực phẩm lớn nhất? 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi SGK. 

- Ôn tập toàn bộ động vật không xương sống. 

- Kẻ bảng 1, 2, 3 bài 30 vào vở bài tập. 


Bài 30 


ÔN TẬP PHẦN I 

ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯONG SỐNG 


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

Củng cố lại kiến thức của HS trong phần động vật không xương sống về: 

- Tính đa dạng của động vật không xương sống. 

- Sự thích nghi của động vật không xương sống với môi trường. 

- Ý nghĩa thực tiễn của động vật không xương sống trong tự nhiên và trong 
đời sống. 


119 




2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng phân tích tổng hợp. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Bảng phụ ghi nội dung bảng 1 và 2. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

TÍNH ĐA DANG CỦA ĐÔNG YÂT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 


- GV yêu cầu HS đọc đặc điểm của các 
đại diện, đối chiếu hình vẽ ở bảng 1 
(tr.99) SGK —» làm bài tập. 

+ Ghi tên ngành vào chỗ trống. 

+ Ghi tên đại diện vào chỗ trống dưới 
hình. 

- GV gọi đại diện lên hoàn thành bảng. 

- GV chốt lại đáp án đúng. 

- Từ bảng 1 GV yêu cầu HS: 

+ Kể thêm các đại diện ở mỗi ngành. 

+ Bổ sung đặc điểm cấu tạo trong đặc 
trung của từng lóp động vật? 

- GV yêu cầu HS: Nhận xét tính đa 
dạng của động vật không xương sống. 


- HS dựa vào kiến thức đã học và các 
hình vẽ —» tự điền vào bảng 1: 

+ Ghi tên ngành của 5 nhóm động vật. 

+ Ghi tẽn các đại diện. 

- Một vài HS viết kết quả —» lóp nhận 
xét, bổ sung. 

- HS vận dụng kiến thức bổ sung: 

+ Tên đại diện 

+ Đặc điểm cấu tạo. 

- Các nhóm suy nghĩ thống nhất câu trả 
lời. 

* Kết luận: Động vật không xương 
sống đa dạng về cấu tạo, lôi sông 
nhưng vẫn mang đặc điểm đặc trưng 
của mỗi ngành thích nghi với điều 
kiện sông. 


120 



Hoạt động 2 

Sự THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập: - HS nghiên cứu kĩ bảng 1 vận dụng 

+ Chọn ở bảng 1 mỗi hàng dọc kiến thức đã học —» hoàn thành bảng 2. 
(ngành) 1 loài. 

+ Tiếp tục hoàn thành các cột 3, 4, 5, 6. 

- GV gọi HS hoàn thành bảng. - Một vài HS lên hoàn thành theo hàng 

ngang từng đại diện, lớp nhận xét, bổ 
sung. 

-GV lưu ý HS có thể lựa chọn các đại 
diện khác nhau —» GV sẽ chữa hết các 
kết quả của HS. 



Hoạt động 3 

TẦM QUAN TRỌNG THỤC TIEN của ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SÔNG 

- GV yêu cầu HS đọc bảng 3 —» ghi - HS lựa chọn tên các loài động vật ghi 

tên loài vào ô trống thích họp. vào bảng 3. 

- GV gọi HS lên điền bảng. - 1 HS lên điền, lóp nhận xét, bổ sung. 

- GV cho HS bổ sung thêm các ý nghĩa - Một số HS bổ sung thêm, 
thực tiễn khác. 

- GV chốt lại bằng bảng chuẩn. 


121 














Tầm quan trọng 

Tên loài 

- Làm thực phẩm 

- Có giá trị xuất khẩu 

- Được nhân nuôi 

- Có giá trị chữa bệnh 

- Làm hại cơ thể động vật và người 

- Làm hại thực vật 

- Làm đồ trang trí 

- Tôm, cua, sò, trai, ốc, mực 

- Tôm, cua, mực 

- Tôm, sò, cua ... 

- Ong mật 

-Sán lá gan, giun đũa ... 

- Châu chấu, ốc sên 

- San hô, ốc,... 


Kết luận chung: GV cho HS đọc tóm tắt ghi nhớ 

IV- KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


Em hãy lựa chọn các từ ở cột B sao cho tương ứng với câu ở cột A. 


Cột A 

Cột B 

1- Cơ thể chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đủ 

a- Ngành chân khóp 

các chức năng sống của cơ thể. 

b- Các ngành giun 

2- Cơ thể đối xứng tỏa tròn, thường hình trụ hay 

c- Ngành ruột khoang 

hình dù với 2 lóp tế bào. 

d- Ngành thân mềm 

3- Cơ thể mềm, dẹp, kéo dài hoặc phân đốt 

e- Ngành động vật nguyên 

4- Cơ thể mềm, thường không phân đốt và có vỏ 

sinh. 

đá vôi. 


5- Cơ thể có bộ xương ngoài bằng kitin, có phần 


phụ phân đốt. 



V. DẶN DÒ 

Ôn tập toàn bộ phần động vật không xương sống. 


122 














Chương 6 


NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SÓNG 


Bài 31 


CÁC LỎP CÁ 


CÁ CHÉP 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Hiểu được các đặc điểm đời sống cá chép. 

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống 
ở nước. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

1- Chuẩn bị của GV: 

- Tranh cấu tạo ngoài của cá chép. 

- 1 con cá chép thả trong bình thủy tinh. 

- Bảng phụ (giấy AO) ghi nội dung bảng 1 và các mảnh giấy ghi những câu lựa 
chọn phải điền (SGK). 


123 




2- Chuẩn bị của HS: 

- Theo nhóm (4-6 HS): 1 con cá chép thả bình thủy tinh + rong. 

- Mỗi HS kẻ sẵn bảng 1 vào vở bài tập. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: 

- GV giới thiệu chung về ngành động vật có xương sống. 

- Giới thiệu vị trí của các lớp cá. 

- Giới hạn nội dung bài nghiên cứu 1 đại diện của các lóp cá đó là cá chép. 


Hoạt động 1 

ĐỜI SỐNG CÁ CHÉP 

*Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm môi trường sống và đời sống của cá chép. 
- Trình bày được đặc điểm sinh sản của cá chép. 


- GV yêu cầu HS thảo luận các câu 
hỏi sau: 

+ Cá chép sống ở đâu? thức ăn của 
chúng là gì? 

+ Tại sao nói cá chép là động vật biến 
nhiệt? 

- GV cho HS tiếp tục thảo luận: 

+ Đặc điểm sinh sản của cá chép. 

+ Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa 
đẻ của cá chép lên tới hàng vạn? 

+ Số lượng trứng nhiều như vậy có ý 
nghĩa gì? 

-Yêu cầu HS rút ra kết luận về đời 
sống cá chép. 


- HS tự thu nhận thông tin SGK trang 
102 —» Thảo luận tìm câu trả lời: 

+ Sống ở hồ ao, sông suối. 

+ Ản động vật và thực vật. 

+ Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào môi 
trường. 

-1-2 HS phát biểu —» lóp bổ sung. 

- HS giải thích được: 

+ Cá chép thụ tinh ngoài —» khả năng 
trứng gặp tinh trùng ít (nhiều trứng 
không được thụ tinh). 

+ Ý nghĩa: Duy trì nòi giống. 

-1-2 HS phát biểu, lóp bổ sung. 


124 



* Kết luận: 

- Môi trường sông: Nước ngọt. 

- Đời sông: 

+ Ưa vực nước lặng 
+ Ãn tạp 

+ Là động vật biến nhiệt. 

- Sinh sản: 

+ Thụ tinh ngoài, đẻ trứng 
+ Trứng thụ tinh —» phôi. 


Hoạt động 2 

CÂU TẠO NGOÀI 

a- Cấu tạo ngoài 

* Mục tiêu: Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép thích 
nghi với đời sống ở nước. 

Cách tiến hành: Theo nhóm 4-6 HS. 


Vấn đề 1: Quan sát cấu tạo ngoài 

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu cá chép 
sống đối chiếu với hình 31.1 trang 103 
SGK —» nhận biết các bộ phận trên cơ 
thể của cá chép. 

- GV treo tranh câm cấu tạo ngoài, gọi 
HS trình bày. 

- GV giải thích: tên gọi các loại vây 
liên quan đến vị trí của vây. 

Vấn đề 2: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo 
thích nghi đời sống 

- GV yêu cầu HS quan sát cá chép 
đang bơi trong nước + đọc kĩ bảng 1 và 
thông tin đề xuất —» chọn câu trả lòi. 

- GV treo bảng phụ —» gọi HS lên điền 


- HS bằng cách đối chiếu giữa mẫu vật 
và hình vẽ —» ghi nhớ các bộ phận cấu 
tạo ngoài. 

- Đại diện nhóm trình bày các bộ phận 
cấu tạo ngoài trên tranh. 


- HS làm việc cá nhân với bảng 1 SGK 
trang 103. 

- Thảo luận nhóm —» thống nhất đáp án. 

- Đại diện nhóm điền bảng phụ —» các 


125 



trên bảng. nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nêu đáp án đúng: 1B, 2C, 3E, 

4A, 5G. 

- 1 HS trình bày lại đặc điểm cấu tạo 
ngoài của cá thích nghi đòi sống bơi lội. 

* Kết luận: Đặc điểm cấu tạo ngoài 
của cá thích nghi đòi sông bơi lặn 
(nhu bảng 1 đã hoàn chỉnh). 

- HS đọc thông tin SGK trang 103 —> trả 
lời câu hỏi. 

- Vây cá như bơi chèo —» giúp cá di 
chuyển trong nước. 

* Kết luận: Vai trò từng loại vây cá 

- Vây ngực, vây bụng: Giữ thăng 
bằng, rẽ phải, rẽ trái, lên, xuống. 

- Vây lưng, vây hậu môn: giữ thăng 
bằng theo chiều dọc 

- Khúc đuôi mang vây đuôi: giữ 
chức năng chính trong sự di chuyển 
của cá. 

Kết luận chung: HS đọc trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

1- Trình bày trên tranh: Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi đời 
sống ở nước. 

2- Cho HS làm bài tập sau: 

Hãy chọn những mục tương ứng của cột A ứng với cột B trong bảng dưới đây: 

126 


b- Chức năng của vây cá 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: 
+ Vây cá có chức năng gì? 

+ Nêu vai trò của từng loại vây cá? 



Cột A 

Cột B 

Trả lời 

1- Vây ngực, vây bụng 

a- Giúp cá di chuyển về phía trước. 

1. 

2- Vây lưng, vây hậu môn 

b- Giữ thăng bằng, rẽ phải, trái, lến 

2. 

3- Khúc đuôi mang vây đuôi 

xuống. 

3. 


c- Giữ thăng bằng theo chiều dọc 



Đáp án: 1-b; 2-c; 3-a. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi trong SGK (tr.104). 

- Làm bài tập SGK (bảng 2 - tr.105). 

- Chuẩn bị thực hành: Theo nhóm 4 -6 HS. 
+ 1 con cá chép (cá giếc). 

+ Khăn lau, xà phòng. 


Bài 32 


THỰC HÀNH MỔ CÁ 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Xác định được vị trí và nêu rõ vai trò một số cơ quan của cá trên mẫu mổ. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng mổ trẽn động vật có xương sống. 

- Rèn kĩ năng trình bày mẫu mổ. 

3. Thái độ 

Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác. 


127 














II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

1- Chuẩn bị của GV 

- Mẫu cá chép 

- Bộ đồ mổ, khay mổ, đinh ghim (đủ cho các nhóm) 

- Tranh phóng to hình 32.1 và 32.3 SGK. 

- Mô hình não cá hoặc mẫu não mổ sẵn. 

2- Chuẩn bị của HS 

Mỗi nhóm 4- 6 em: 

+ 1 con cá chép (cá giếc). 

+ Khăn lau, xà phòng. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

- GV phân chia nhóm thực hành. 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm. 

- Nêu yêu cầu của tiết thực hành (như SGK). 

Hoạt động 2 

TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH (Gồm 3 bước) 

Bước 1: GV hướng dẫn quan sát và thực hiện viết tường trình. 
a- Cách mổ: 

- GV trình bày kĩ thuật giải phẫu (như SGK tr.106) chú ý vị trí đường cắt để 
nhìn rõ nội quan của cá. 

- Biểu diễn thao tác mổ (dựa vào hình 32.1) SGK. 

- Sau khi mổ cho HS quan sát vị trí tự nhiên của các nội quan chưa gỡ. 


128 



b-Quan sát cấu tạo trong trên mẫu mổ: 

- Hướng dẫn HS xác định vị trí của nội quan. 

- Gỡ nội quan để quan sát rõ các cơ quan (như SGK). 

- Quan sát mẫu bộ não cá —» nhận xét màu sắc và các đặc điểm khác. 

c- Hướng dẫn viết tường trình: 

Hướng dẫn HS cách điền vào bảng các nội quan của cá. 

+ Trao đổi trong nhóm: Nhận xét vị trí, vai trò các cơ quan. 

+ Điền ngay vào bảng kết quả quan sát của mỗi cơ quan. 

+ Kết quả bảng 1 đó là bản tường trình bài thực hành. 

Bước 2: Thực hành của học sinh. 

- HS thực hành theo nhóm 4-6 HS. 

- Mỗi nhóm cử ra: 

+ Nhóm trưởng : điều hành chung. 

+ Thư ký: Ghi chép kết quả quan sát. 

- Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV: 

+ Mổ cá: lưu ý nâng mũi kéo để tránh cắt phải các cơ quan bên trong. 

+ Quan sát cấu tạo trong: Quan sát đến đâu ghi chép đến đó. 

- Sau khi quan sát các nhóm trao đổi —» nẽu nhận xét vị trí và vai trò của từng 
cơ quan —» điền bảng SGK trang 107. 

Bước 3 : Kiểm tra kết quả quan sát của HS. 

- GV quan sát việc thực hiện viết tường trình ở từng nhóm. 

- GV chấn chỉnh những sai sót của HS khi xác định tến và vai trò của từng cơ 
quan. 

- GV thông báo đáp án chuẩn —» các nhóm đối chiếu, sửa chữa sai sót. 


129 



Bảng 1: Các cơ quan bên trong của cá 


Tên cơ quan 

Nhận xét vị trí và vai trò 

- Mang (Hệ hô hấp) 

Nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu, gồm các 
lá mang gần các xương cung mang - có vai trò trao 
đổi khí. 

- Tim (hệ tuần hoàn) 

Nằm phía trước khoang thân ứng với vây ngực, co 
bóp để đẩy máu vào động mạch - giúp cho sự tuần 
hoàn máu. 

- Hệ tiẽu hóa (thực 
quản, dạ dày, ruột, gan) 

Phân hóa rõ rệt thành thực quản, dạ dày, ruột, có gan 
tiết mật giúp cho sự tiêu hóa thức ăn. 

- Bóng hơi 

Trong khoang thân, sát cột sống, giúp cá chìm nổi dễ 
dàng trong nước. 

- Thận (hệ bài tiết) 

Hai dải, sát cột sống. Lọc từ máu các chất không cần 
thiết để thải ra ngoài. 

- Tuyến sinh dục 
(hệ sinh sản) 

Trong khoang thân, ở cá đực là 2 dải tinh hoàn, ở cá 
cái là 2 buồng trứng phát triển trong mùa sinh sản. 

- Não 

(hệ thần kinh) 

Não nằm trong hộp sọ, ngoài ra còn tủy sống nằm 
trong các cung đốt sống. Điều khiển, điều hòa hoạt 
động của cá. 


Bước 4 : Tổng kết. 

- GV nhận xét từng mẫu mổ: mổ đúng, nội quan gỡ không bị nát, trình bày đẹp. 

- Nêu sai sót của từng nhóm cụ thể. 

- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của các nhóm. 

- Cho các nhóm thu dọn vệ sinh. 

- Kết quả bảng phải điền sẽ là kết quả tường trình —» GV cho điểm 1 số nhóm. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV đánh giá việc học của HS. 

Cho HS trình bày các nội dung đã quan sát được. 

Cho điểm 1 -2 nhóm có kết quả tốt. 

V. DẶN DÒ 

Chuẩn bị bài cấu tạo trong của cá chép. 


130 





















Bài 33 


CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nắm được vị trí, cấu tạo các hệ cơ quan của cá chép. 

- Giải thích được những đặc điểm cấu tạo trong thích nghi đời sống ở nước. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Kĩ năng hoạt động trong nhóm. 

3. Thái độ 

Yếu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh cấu tạo trong của cá chép. 

- Mô hình não cá. 

- Tranh sơ đồ hệ thần kinh cá chép. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV có thể đặt câu hỏi: 

- Kể tên các hệ cơ quan của cá chép mà em đã quan sát được trong bài thực 
hành. 

Hoạt động 1 

CÁC Cơ QUAN DINH DƯỠNG 

* Mục tiêu: HS nắm được cấu tạo và hoạt động của bốn cơ quan dinh dưỡng: 
tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa và bài tiết. 


131 




GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh, 
kết hợp với kết quả quan sát trên mẫu 
mổ ở bài thực hành —» hoàn thành bài 
tập sau: 

Các bộ phận Chức năng 
của ống tiêu 
hóa 

1 

2 

3 

4 

- GV cung cấp thêm thông tin về tuyến 
tiêu hóa. 

- Hoạt động tiêu hóa thức ăn diễn ra 
như thế nào? 


- Nêu chức năng của hệ tiêu hóa? 


- Các nhóm thảo luận —» hoàn thành bài 
tập. 

- Đại diện nhóm hoàn thành trên bảng 
phụ của GV —» các nhóm khác nhận 
xét, bổ sung. 


- HS nêu được: 

+ Thức ăn được nghiền nát nhờ răng 
hàm, dưới tác dụng của Enzim tiêu hóa. 
Thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng 
ngấm qua thành ruột vào máu. 

+ Các chất cặn bã được thải ra ngoài 
qua hậu môn. 

* Kết luận: Hệ tiêu hóa có sự phân 
hóa: 

- Các bộ phận: 

+ Ống tiêu hóa: Miệng —» hầu —» 
thực quản -> dạ dày —» ruột —> hậu 
môn. 

+ Tuyến tiêu hóa: gan, mật, tuyến 
ruột. 

- Chức năng: Biến đổi thức ăn thành 
chất dinh dưỡng, thải cặn bã. 


132 




- GV cung cấp thêm thông tin về vai 
trò của bóng hơi. 

b- Tuần hoàn và hô hấp 

- GV cho HS thảo luận: 

+ Cá hô hấp bằng gì? 

+ Hãy giải thích hiện tượng: cá có cử 
động há miệng liên tiếp kết hợp với cử 
động khép mở của nắp mang? 

+ Vì sao trong bể nuôi cá người ta 
thường thả rong hoặc cây thủy sinh? 


- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ hệ 
tuần hoàn —> thảo luận: 

+ Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan 
nào? 

+ Hoàn thành bài tập điền vào chỗ 
trống. 

- GV chốt lại kiến thức chuẩn. 

Từ cần điền: 1- Tâm nhĩ, 2- Tâm thất, 
3- Động mạch chủ bụng, 4- Các động 
mạch mang, 5 - Động mạch chủ lưng, 
6- Mao mạch ở các cơ quan, 7- Tĩnh 
mạch; 8- Tâm nhĩ. 

c- Hệ hài tiết 

- Hệ bài tiết nằm ở đâu? Có chức năng 

gì? 


- Bóng hơi thông với thực quản —» 
giúp cá chìm, nổi trong nước. 


- Các nhóm thảo luận tự rút ra kết luận. 

* Kết luận: 1- Hô hấp 

- Cá hô hấp bằng mang, lá mang là 
những nếp da mỏng có nhiều mạch 
máu —> trao đổi khí. 

- HS quan sát tranh, đọc kĩ chú thích —> 
xác định được các bộ phận của hệ tuần 
hoàn. Chú ý vị trí của tim và dường đi 
của máu. 

- Thảo luận tìm các từ cần điền vào chỗ 
trống. 

-Đại diện nhóm báo cáo —> các nhóm 
khác nhận xét, bổ sung. 

* Kết luận: 2- Tuần hoàn 

- Tim 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất. 

- 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ 
thể: đỏ tươi. 

- Hoạt động: như trong SGK (tr.108). 


- HS nhớ lại kiến thức bài thực hành để 
trả lời. 


133 



Kết luận: 

- 2 dải thận màu đỏ, nằm sát sồng 
lưng —» lọc từ máu các chất độc để 
thải ra ngoài. 

Hoạt động 2 

THẦN KINH VÀ CÁC GIÁC QUAN CỦA CÁ 

* Mục tiêu: 

- Nắm được cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh. 

- Nắm được thành phần cấu tạo bộ não cá chép. 

- Biết được vai trò các giác quan của cá. 

- Quan sát hình 33.2, 33.3 SGK và mô 
hình não —» trả lời câu hỏi: 

+ Hệ thần kinh của cá gồm những bộ - Hệ thần kinh: 

phận nào? + Trung ương thần kinh: não, tủy sống. 

+ Dây thần kinh: đi từ trung ương thần 
kinh đến các cơ quan. 

- Cấu tạo não cá: (5 phần) 

- Bộ não cá chia làm mấy phần? Mỗi + Não trước: kém phát triển, 

phần có chức năng như thế nào? + Não trung gian. 

- Gọi 1 HS lên trình bày cấu tạo não cá + Não giữa: Lớn; trung khu thị giác, 

trên mô hình. + Tiểu não: Phát triển: phối hợp các cử 

động phức tạp. 

+ Hành tủy: điều khiển nội quan. 

+ Nêu vai trò của các giác quan? - Giác quan: 

+ Mắt: không có mí nên chỉ nhìn gần. 

+ Vì sao thức ăn có mùi lại hấp dẫn + Mũi: đánh hơi, tìm mồi. 

cá? + Cơ quan đường bên: nhận biết áp lực 

tốc độ dòng nước, vật cản. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


134 



IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


1- Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở 
nước? 

2- Làm bài tập số 3: 

+ Giải thích hiện tượng ở thí nghiệm hình 33.4 (tr.109) SGK. 

+ Đặt tên cho các thí nghiệm. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi và kết luận trong SGK. 

- Vẽ sơ đồ cấu tạo não cá chép. 

- Sưu tầm tranh, ảnh về các loài cá. 


Bài 34 


sự ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIÊM chung của cá 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nắm được sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi trường sống. 

- Trình bày được đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lóp cá xương. 

- Nêu được vai trò của cá trong đời sống con người. 

- Trình bày được đặc điểm chung của cá. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh để rút ra kết luận. 

- Kĩ năng làm việc theo nhóm. 

3. Thái độ 

Bảo vệ các loài cá có ích. 


135 




II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh ảnh 1 số loài cá sống trong các điều kiện sống khác nhau. 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng (SGK - tr. 111). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

Sự ĐA DẠNG VỂ THÀNH PHAN LOÀI VÀ ĐA DẠNG 
VỂ MÔI TRƯỜNG SỐNG 

* Mục tiêu: 

- Thấy được sự đa dạng của cá về số loài và môi trường sống. 

- Thấy được do thích nghi với những điều kiện sống khác nhau nên cá có cấu 
tạo và hoạt động sống khác nhau. 

a- Đa dạng vé thành phần loài 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin —» - Mỗi HS tự thu thập thông tin —» hoàn 
hoàn thành bài tập sau: thành bài tập. 

- Các thành viên trong nhóm thảo luận 
thống nhất đáp án. 

- Đại diện nhóm lên điền bảng —» các 
nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Căn cứ 
bảng —» HS nêu đặc điểm cơ bản phân 
biệt 2 lớp: là bộ xương. 


Thấy được do thích nghi với những * Kết luận: 
điều kiện sống khác nhau nẽn cá có " Sô lượng loài: lớn 
cấu tạo và hoạt động sống khácnhau. " Cá gôm: 

- GV chốt lại đáp án đúng. + Cớp cá sụn: Bộ xương băng chât 

- GV tiếp tục cho thảo luận: s ụ n * 

+ Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt 

lớp cá sụn và lóp cá xương? 



136 





b- Đa dạng về môi trường sống 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 34 
(1—» 7) —» hoàn thành bảng trong SGK 
(tr.lll). 

- GV treo bảng phụ. Gọi HS lên chữa bài. 

- GV chốt lại bằng bảng chuẩn. 


+ Lớp cá xương: Bộ xương bằng chất 
xương. 

- HS quan sát hình, đọc kĩ chú thích —» 
hoàn thành bảng. 

- HS điền bảng —»lóp nhận xét, bổ sung. 

- HS đối chiếu, sửa chữa sai sót nếu có. 


TT 

Đặc điểm mồi trường 

Loài điển 
hình 


Đặc 

điểm 

khúc 

đuôi 

Đặc điểm 
vây chẵn 

Bơi: nhanh, 
bình thường, 
chậm, rất 
chậm 

1 

Tầng mặt thường 
thiếu nơi ẩn náu 

Cá nhám 

Thon dài 

Khoẻ 

Bình 

thường 

Nhanh 

2 

Tầng giữa và tầng đáy 

Cá vền, 
cá chép 

Tương 
đối ngắn 

Yếu 

Bình 

thường 

Bình thường 

3 

Trong những hang 

hốc 

Lươn 

Rất dài 

Rất yếu 

Không có 

Rất chậm 

1 

Trên mặt đáy biển 

Cá bơn, 

cá đuối 

Dẹt, 

mỏng 

Rất yếu 

To hoặc 

nhỏ 

Chậm 


- GV cho HS thảo luận: 

+ Điều kiện sống ảnh hưởng tới cấu 
tạo ngoài của cá như thế nào? 


* Kết luận: Điều kiện sống khác nhau 
đã ảnh hưởng đến cấu tạo và tập tính 
của cá. 


Hoạt động 2 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁ 
*Mục tiêu: Trình bày được các đặc điểm chung của cá. 


137 





































- Cá nhân nhớ lại kiến thức bài trước —» 
thảo luận nhóm. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

- HS thông qua các câu trả lời —» rút ra 
đặc điểm chung của cá. 

* Kết luận: 

Cá là động vật có xương sống thích 
nghi đời sông hoàn toàn ở nước: 

- Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang 

- Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn, máu 
đi nuôi cơ thế là máu đỏ tươi. 

- Thụ tinh ngoài. 

- Là động vật biến nhiệt. 

Hoạt động 3 

VAI TRÒ CỦA CÁ 

*Mục tiêu: Trình bày được vai trò của cá trong tự nhiên và đời sống. 

- GV cho HS thảo luận: - HS thu thập thông tin SGK và hiểu 

biết của bản thân —» trả lời. 

- 1 vài HS trình bày —» lóp bổ sung. 

* Kết luận: 

+ Cá có vai trò gì trong tự nhiên và đời - Cung cấp thực phẩm, 
sống con người? - Nguyên liệu chê thuốc chữa bệnh 

+ Mỗi vai trò hãy lấy ví dụ để minh - Cung cấp nguyên liệu cho các 
hoạ. ngành cồng nghiệp. 

- GV lưu ý HS 1 số loài cá có thể gây - Diệt bọ gậy, sâu bọ hại lúa. 
ngộ độc cho người như: cá nóc, mật cá 

trắm ... 

+ Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá 


- Cho HS thảo luận đặc điểm của cá về: 

+ Môi trường sống. 

+ Cơ quan di chuyển. 

+ Hệ hô hấp. 

+ Hệ tuần hoàn. 

+ Đặc điểm sinh sản. 

+ Nhiệt độ cơ thể. 

- GV gọi 1-2 HS nhắc lại đặc điểm 
chung của cá. 


138 



ta cần phải làm gì? 


Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

Đánh dấu (x) vào câu trả lời em cho là đúng. 

1- Lớp cá đa dạng vì: 

Ị I a- Có số lượng loài nhiều. 

I I b- Cấu tạo cơ đa dạng. 

I I c- Thích nghi với điều kiện sống khác nhau. 

I I c- Cả a, b và c. 

2- Dấu hiệu cơ bản để phân biệt cá sụn và cá xương: 

Ị I a- Căn cứ vào đặc điểm bộ xương. 

Ị I b- Căn cứ vào môi trường sống. 

I I c- Căn cứ vào cấu tạo mang. 

I I c- Cả a, b và c. 

Đáp án: lc, 2a. 

- Nêu vai trò của cá trong đời sống con người? 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi và kết luận trong SGK. 

- Đọc "Em có biết". 

- Chuẩn bị: 

v 

+ Ech đồng. 

+ Kẻ bảng SGK tr. 114. 

LỚP LƯỠNG CƯ 


Bài 35 


139 




ẾCH ĐỐNG 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nắm vững các đặc điểm đời sống của ếch đồng. 

- Mô tả được đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống vừa ở 
nước, vừa ở cạn. 

- Trình bày được sự sinh sản và phát triển của ếch đồng. 

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

1- Chuẩn bị của GV: 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng (tr.l 14 SGK). 

- Tranh cấu tạo ngoài của ếch đồng. 

- Mâu: Ech nuôi trong lồng nuồi. 

2- Chuẩn bị của HS: 

Mâu: Ech đồng (theo nhóm). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

ĐỜI SỐNG 

* Mục tiêu: - Nắm dược đặc điểm đời sống của ếch đồng. 

- Giải thích được một số tập tính của ếch đồng. 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong - HS tự thu nhận thông tin trong SGK 


140 



SGK —» thảo luận: trang 113 —» rút ra nhận xét. 

+ Thông tin trên cho em biết điều gì về - 1 HS phát biểu —» lóp bổ sung, 
đời sống ếch đồng? 

- GV cho HS giải thích 1 số hiện * Kết luận: 

tượng: - Ếch có đời sống vừa ở nước, vừa ở 

+ Vì sao ếch thường kiếm mồi vào ban cạn (ưa nơi ẩm ướt) 
đêm? - Kiếm ăn vào ban đêm 

+ Thức ăn của ếch là sâu bọ, giun, ốc - Có hiện tượng trú đông 
nói lên điều gì? - Là động vật biến nhiệt. 

(con mồi ở cạn, ở nước —» ếch có đời 
sống vừa ở nước vừa ở cạn). 

Hoạt động 2 

CÂU TẠO NGOÀI VÀ Sự DI CHUYỂN 

* Mục tiêu: 

- Giải thích được những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với 
đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. 

- Nêu được cách di chuyển của ếch khi ở nước và khi ở cạn. 
a- Di chuyển 

- GV yêu cầu HS quan sát cách di - HS quan sát, mô tả được: 

chuyển của ếch trong lồng nuôi và + Trên cạn: Khi ngồi chi sau gấp chữ z, 
hình 35.2 SGK —» mô tả động tác di lúc nhảy chi sau bật thẳng —> nhảy cóc. 
chuyển trẽn cạn. 

+ Quan sát cách di chuyển trong nước + Dưới nước: Chi sau đẩy nước, chi 
của ếch và hình 35.3 SGK —» mô tả trước bẻ lái. 

động tác di chuyển trong nước. * Kết luận: Êch có 2 cách di chuyển 

- Nhảy cóc (trên cạn) 

- Bơi (dưới nước). 

h- Cấu tạo ngoài 

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình 35 - HS dựa vào kết quả quan sát —» tự 


141 



(1, 2, 3) —» hoàn chỉnh bảng (tr. 114 
SGK). 

- Thảo luận: 

+ Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài 
của ếch thích nghi đời sống ở cạn? 

+ Những đặc điểm cấu tạo ngoài thích 
nghi đời sống ở nước? 

- GV treo bảng phụ ghi nội dung các 
đặc điểm thích nghi —> yêu cầu HS 
giải thích ý nghĩa thích nghi của từng 
đặc điểm. 

- GV chốt lại bảng chuẩn. 


hoàn thành bảng 1. 

- HS thảo luận trong nhóm —» thống 
nhất ý kiến 

+ Đặc điểm ở cạn: 2, 4, 5 

+ Đặc điểm ở nước: 1, 3, 6 

- HS giải thích ý nghĩa thích nghi —» 
Lớp bổ sung. 

* Kết luận: Ếch đồng có các đặc điểm 
cấu tạo ngoài thích nghi đời sống vừa 
ở nước vừa ở cạn. (các đặc điểm nhu 
bảng tr.114 SGK). 


Các đặc điểm thích nghi đời sống của ếch 


Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài 

Ý nghĩa thích nghi 

- Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành 1 
khối thuôn nhọn về phía trước. 

—» Giảm sức cản của nước khi bơi. 

- Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu 
(mũi thông với khoang miệng và phổi 
vừa ngửi vừa thở). 

—» Khi bơi vừa thở vừa quan sát. 

- Da trần phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm 

khí. 

—> Giúp hô hấp trong nước. 

- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ 

—» Bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khô, 

tiết ra, tai có màng nhĩ. 

nhận biết âm thanh trên cạn. 

- Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt. 

—» Thuận lợi cho việc di chuyển. 

- Các chi sau có màng bơi căng giữa 
các ngón. 

—> Tạo thành chân bơi để đẩy nước. 


Hoạt động 3 


142 









SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ÊCH 
* Mục tiêu: Trình bày được sự sinh sản và phát triển của ếch. 


- GV cho HS thảo luận: 

+ Trình bày đặc điểm sinh sản của 
ếch? 

+ Trứng ếch có đặc điểm gì? 

+ Vì sao cùng là thụ tinh ngoài mà số 
lượng trứng ếch lại ít hơn cá? 

- GV treo hình 35.4 SGK —» trình bày 
sự phát triển của ếch? 

So sánh sự sinh sản và phát triển của 
ếch với cá? 

GV mở rộng: Trong quá trình phát 
triển, nòng nọc có nhiều đặc điểm 
giống cá. Chứng tỏ về nguồn gốc 
của ếch. 


- HS tự thu nhận thông tin trong SGK 
trang 114 —> nêu được các đặc điểm 
sinh sản: 

+ Thụ tinh ngoài. 

+ Có tập tính ếch đực ôm lưng ếch cái. 

—» HS trình bày trên tranh. 

* Kết luận: 

- Sinh sản: 

+ Sinh sản vào cuối mùa xuân 
+ Tập tính: ếch đực ỏm lưng ếch cái, 
đẻ ở các bờ nước. 

+ Thụ tinh ngoài, đẻ trứng. 

- Phát triển: Trứng —» nòng nọc -» 
ếch (phát triển có biến thái). 


Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

1 - Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước 
của ếch? 

2- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch thích nghi với đời sống ở cạn? 

3- Trình bày sự sinh sản và phát triển của ếch? 


V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi và kết luận trong SGK 

- Chuấn bị: Ech đông (theo nhóm). 


143 



THỰC HÀNH 

QUAN SAT CAU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐồNG 

TRẼN MẪU MỔ 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. 

- Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển 
lên cạn. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. 

- Kĩ năng thực hành. 

3. Thái độ 

Có thái độ nghiêm túc trong học tập. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Mẫu mổ ếch đủ cho các nhóm. 

- Mẫu mổ sọ hoặc mô hình não ếch. 

- Bộ xương ếch. 

- Tranh cấu tạo trong của ếch. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV nêu yêu cầu của tiết học và phân chia các nhóm thực hành. 

Hoạt động 1 

QUAN SÁT BỘ XƯƠNG ẾCH 

- GV hướng dẫn HS quan sát hình 36.1 - HS tự thu nhận thông tin ghi nhớ vị 

SGK nhận biết các xương trong bộ trí, tên xương: xương đầu, xương cột 
xương ếch. sống, xương đai và xương chi. 

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu bộ 



144 




- HS thảo luận rút ra chức năng của bộ 
xương. 

- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm 
khác bổ sung. 

* Kết luận: 

- Bộ xương: xương đầu, xương cột 
sống, xương đai (đai vai, đai hông), 
xương chi (chi trước, chi sau). 

- Chức năng: 

+ Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể. 

+ Là nơi bám của cơ —» di chuyển 
+ Tạo thành khoang bảo vệ não, tủy 
sống và nội quan. 

Hoạt động 2 

QUAN SÁT DA VÀ CÁC NỘI QUAN TRÊN MAU Mổ 

a- Quan sát da 

- GV hướng dẫn HS: - HS thực hiện theo hướng dẫn: 

+ Sờ tay lên bề mặt da, quan sát mặt + Nhận xét: da ếch ẩm ướt, mặt trong 

trong da nhận xét. có hệ mạch máu dưới da. 

- GV cho HS thảo luận: - 1 HS trả lời, lóp nhận xét, bổ sung. 

+ Nêu vai trò của da. * Kết luận: 

- Ếch có da trần (trơn, ẩm ướt), mặt 
trong có nhiều mạch máu —» trao đổi 
khí. 

b- Quan sát nội quan 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 36.3, - HS quan sát hình đối chiếu mẫu mổ 
đối chiếu với mẫu mổ —> xác định các xác định vị trí các hệ cơ quan. 

cơ quan của ếch (SGK). 

- GV đến từng nhóm yêu cầu HS chỉ - Đại diện nhóm trình bày, GV sẽ bổ 


xương ếch, đối chiếu hình 36.1 xác 
định các xương trên mẫu. 

- GV gọi HS lên chỉ trên mẫu tên 
xương. 

- GV yêu cầu HS thảo luận. 

+ Bộ xương ếch có chức năng gì? 

- GV chốt lại kiến thức. 


145 



từng cơ quan trên mẫu mổ. 

-GV yêu cầu HS nghiên cứu bảng đặc 
điểm cấu tạo trong của ếch tr. 118 —» 
thảo luận. 

+ Hệ tiẽu hóa của ếch có đặc điểm gì 
khác so với cá? 

+ Vì sao ở ếch đã xuất hiện phổi mà 
vẫn trao đổi khí qua da? 

+ Tim của ếch khác cá ở điểm nào? 
Trình bày sự tuần hoàn máu của ếch? 

+ Quan sát mô hình bộ não ếch —» xác 
định các bộ phận của não. 

- GV chốt lại kiến thức. 

- GV cho HS thảo luận: 

+ Trình bày những đặc điểm thích nghi 
với đời sống trên cạn thể hiện ở cấu 
tạo trong của ếch? 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 


sung, uốn nắn sai sót. 

- HS trong nhóm thảo luận —» thống 
nhất ý kiến. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Hệ tiêu hóa: Lưỡi phóng ra bắt mồi, 
dạ dày, gan mật lớn, có tuyến tuy. 

+ Phổi cấu tạo đơn giản, hô hấp qua da 
là chủ yếu. 

+ Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. 


* Kết luận: Cấu tạo trong của ếch 
Bảng đặc điểm cấu tạo trong (tr.118 
SGK), 

- HS thảo luận, xác định được các hệ 
tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn thể hiện sự 
thích nghi với đời sống chuyển lên trên 
can. 


- GV nhận xét tinh thần, thái độ của HS trong giờ thực hành. 

- Nhận xét kết quả quan sát của các nhóm. 

- Cho HS thu dọn vệ sinh. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, hoàn thành thu hoạch theo mẫu (SGK tr.l 19).\ 


Bài 37 


ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIẼM chung 


146 




CỦA LƯÕNG Cư 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được sự đa dạng của lưỡng cư về thành phần loài, môi trường 
sống và tập tính của chúng. 

- Hiểu rõ được vai trò của lưỡng cư với đời sống và tự nhiên. 

- Trình bày được đặc điểm chung của lưỡng cư. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát hình nhận biết kiến thức. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh 1 số loài lưỡng cư. 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK tr.121. 

- Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU ĐA DẠNG VỂ THÀNH PHAN LOÀI 


* Mục tiêu: Nêu được các đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt 3 bộ lưỡng 
cư. Từ đó thấy được môi trường sống ảnh hưởng đến cấu tạo ngoài của từng bộ. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 37.1 - Cá nhân tự thu nhận thông tin về đặc 


Tên bộ 
lưỡng cư 

Đặc điểm phân biệt 

Hình 

dạng 

Đuôi 

Kích thước 
chi sau 

- Có đuôi 




- Không 
đuôi 




- Không 
chân 





147 




SGK, đọc thông tin trong SGK, làm điểm 3 bộ lưỡng cư —» thảo luận nhóm 
bài tập bảng sau: để hoàn thành bảng. 

- Đại diện nhóm trình bày —» nhóm 
khác nhận xét và bổ sung. 

Yêu cầu nêu được các đặc điểm đặc 
trưng nhất phân biệt 3 bộ: căn cứ vào 
đuôi và chân. 


- Thông qua bảng —» GV phân tích * Kết luận: Lưỡng cư có 4000 loài 
mức độ gắn bó với môi trường nước chia thành 3 bộ: 

khác nhau —> ảnh hưởng đến cấu tạo - Bộ lưỡng cư có đuôi 
ngoài từng bộ —» HS tự rút ra kết luận. - Bộ lưỡng cư không đuôi 

- Bộ lưỡng cư không chân. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU ĐA DẠNG VỂ MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ TẬP TÍNH 

* Mục tiêu: Giải thích được sự ảnh hưởng của môi trường tới tập tính và hoạt 
động của lưỡng cư. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 37 (1 - Cá nhân tự thu nhận thông tin qua 
-^5) đọc chú thích lựa chọn câu trả hình vẽ. 

lời điền vào bảng tr.121 SGK. - Thảo luận nhóm —» hoàn thành bảng. 

- GV treo bảng phụ —» HS các nhóm - Đại diện các nhóm lên chọn câu trả lời 
chữa bài bằng cách dán các mảnh giấy dán vào bảng phụ. 

ghi câu trả lời. - Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ 

sung. 

- GV thông báo kết quả đúng để HS - Các nhóm quan sát —» tự sửa chữa nếu 

theo dõi. cần. 

* Kết luận: Nội dung bảng đã chữa. 


148 



Một sô đặc điểm sinh học của lưỡng cư 


Tên loài 

Đặc điểm nơi sống 

Hoạt động 

Tập tính tự vệ 

Cá cóc Tam Đảo 

- Sống chủ yếu trong 
nước 

- Ban ngày 

- Trốn chạy ẩn nấp 

Ênh ương lớn 

- Ưa sống ở nước hơn 

- Ban đêm 

- Doạ nạt 

Cóc nhà 

- Ưa sống trên cạn hơn 

- Ban đêm 

- Tiết nhựa độc 

ị/ 

Ech cây 

- Sống chủ yếu trên cây, 
bụi cây, vẫn lệ thuộc vào 
môi trường nước. 

- Ban đêm 

- Trốn chạy ẩn nấp 

ị/ 

Ech giun 

- Sống chủ yếu trên cạn 

-Chui luồn trong 
hang đất 

- Trốn, ẩn nấp 


Hoạt động 3 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LƯỠNG CƯ 

- GV yêu cầu các nhóm trao đổi trả lời - Cá nhân tự nhớ lại kiến thức —> thảo 
câu hỏi: luận nhóm —> rút ra đặc điểm chung 

+ Nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về nhất của lưỡng cư. 
môi trường sống, co quan di chuyển, * Kết luận: Lưỡng cư là động vật có 
đặc điểm các hệ co quan. xương sống thích nghi với đời sông 

vừa ở nước vừa ở cạn. 

- Da trần và ẩm 

- Di chuyển bằng 4 chi 

- Hô hấp bằng da và phổi 

- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu 
pha nuôi cơ thể. 

- Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển 
qua biến thái. 

- Là động vật biến nhiệt. 

Hoạt động 4 

VAI TRÒ CỦA LƯỠNG CƯ 

* Mục tiêu: Nêu được vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và trong đời sống. 


149 





























- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong - Cá nhân tự nghiên cứu thông tin trong 
SGK, trả lời câu hỏi: SGK tr. 122, trả lời các câu hỏi. 

+ Lưỡng cư có vai trò gì đối với con Yêu cầu nêu được: 
người? Cho ví dụ minh họa. + Cung cấp thực phẩm. 

+ Vì sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ + Giúp việc tiêu diệt sâu bọ gây hại cho 
của lưỡng cư bổ sung cho hoạt động cây. 
của chim? 

+ Muốn bảo vệ những loài lưỡng cư có + Cấm săn bắt. 

ích ta cần làm gì? - 1 vài HS trả lời —> HS khác bổ sung. 

—» GV cho HS tự rút ra kết luận. * Kết luận: 

- Làm thức ăn cho người 
-1 sô lưỡng cư làm thuốc 

- Diệt sâu bọ và là động vật trung 
gian gây bệnh. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV cho HS làm bài tập. 

- Hãy đánh dấu nhân (x) vào những câu trả lời đúng trong các câu sau về đặc 
điểm chung của lưỡng cư: 

1 - Là động vật biến nhiệt. 

2- Thích nghi với đời sống ở cạn. 

3- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể. 

4- Thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. 

5- Máu trong tim là máu đỏ tươi. 

6- Di chuyển bằng 4 chi. 

7- Di chuyển bằng cách nhảy cóc. 

8- Da trần ẩm ướt. 

/v' 7 

9- Ech phát triến có biến thái. 

V. DẶN DÒ 

- Học và trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ bảng trang 125 SGK vào vở bài tập. 


150 



Bài 38 


LỚP BÒ SÁT 
THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nắm vững các đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng. 

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời 
sống ở cạn. 

- Mô tả được cách di chuyển của thằn lằn. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Yêu thích môn học. 


II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

1- Chuẩn bị của GV: 

- Tranh cấu tạo ngoài thằn lằn bóng. 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng tr.125 SGK. 

- Các mảnh giấy ghi các câu trả lời chọn lựa từ A đến G. 

- Phiếu học tập. 


Đặc điểm đời sống 

Thằn lằn 

A / 

Ech đồng 

1- Nơi sống và hoạt động 



2- Thời gian kiếm mồi 



3- Tập tính 




151 












2- Chuẩn bị của HS: 

- Xem lại đặc điểm đời sống của ếch đồng. 

- Kẻ bảng tr. 125 SGK và phiếu học tập vào vở bài tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

ĐỜI SỐNG 

*Mục tiêu: - Nắm được các đặc điểm đời sống của thằn lằn. 

- Trình bày được đặc điểm sinh sản của thằn lằn. 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin ■ trong - HS tự thu nhận thông tin kết hợp với 

SGK, làm bài tập: So sánh đặc điểm đời kiến thức đã học để hoàn thành phiếu 
sống của thằn lằn với ếch đồng. học tập. 

- GV kẻ nhanh phiếu học tập lên bảng, - 1 HS lên trình bày trên bảng, lóp nhận 

gọi 1 HS lên hoàn thành bảng. xét, bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức. 


Đặc điểm đời sống 

Thằn lằn 

Ếch đồng 

1- Nơi sống và hoạt 
động 

- Sống và bắt mồi ở nơi 
khô ráo. 

- Sống và bắt mồi ở nơi ẩm 
ướt cạnh các khu vực nước. 

2- Thời gian kiếm 
mồi. 

- Bắt mồi về ban ngày. 

- Bắt mồi vào chập tối hay 
đêm. 

3- Tập tính. 

- Thích phơi nắng. 

- Trú đông trong các 

hốc đất khô ráo. 

- Thích ở nơi tối hoặc có bóng 

râm. 

- Trú đông trong các hốc 
đất ẩm bên vực nước hoặc 
trong bùn. 


- Qua bài tập trên GV yêu cầu HS rút - HS phải nêu được: Thằn lằn thích nghi 
ra kết luận. hoàn toàn với môi trường trên cạn. 


152 

















- GV cho HS tiếp tục thảo luận: 

+ Nêu đặc điểm sinh sản của thằn lằn. 

+ Vì sao số lượng trứng của thằn lằn 
lại ít? 

+ Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa gì 
đối với đời sống ở cạn? 

- GV chốt lại kiến thức. 

- GV gọi: 

+ 1 HS nhắc lại đặc điểm đời sống của 
thằn lằn. 


+ 1 HS nhắc lại đặc điểm sinh sản của 
thằn lằn. 


- HS thảo luận trong nhóm. 

Yêu cầu nẽu được: 

+Thằn lằn thụ tinh trong —» tỉ lệ trứng 
gặp tinh trùng cao nên số lượng trứng ít. 
+ Trứng có vỏ —» bảo vệ. 

- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm 
khác nhận xét, bổ sung. 

* Kết luận: 

- Môi trường sống: trên cạn 

- Đời sông: 

+ Sống nơi khô ráo, thích phơi nắng 
+ Ãn sâu bọ 
+ Có tập tính trú đông 
+ Là động vật biến nhiệt 

- Sinh sản: 

+ Thụ tinh trong 

+ Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, 
phát triển trực tiếp. 


Hoạt động 2 

CẤU TẠO NGOÀI VÀ Sự DI CHUYỂN 


* Mục tiêu: 

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi đời sống 
trên cạn. 

- Mô tả được cách di chuyển của thằn lằn. 


a- Cấu tạo ngoài 

- GV yêu cầu đọc bảng tr.125 SGK, 
đối chiếu với hình cấu tạo ngoài —» ghi 
nhớ các đặc điểm cấu tạo. 

- GV yêu cầu HS đọc câu trả lời chọn 
lựa —» hoàn thành bảng Tr. 125 SGK. 


- HS tự thu nhận kiến thức bằng cách 
đọc cột đặc điểm cấu tạo ngoài. 

- Các thành viên trong nhóm thảo luận, 
lựa chọn câu cần điền để hoàn thành 
bảng. 


153 



- GV treo bảng phụ gọi 1 HS lên gắn - Đại diện nhóm lên điền bảng, các 

các mảnh giấy. nhóm khác bổ sung. 

- GV chốt lại đáp án: 1G, 2E, 3D, 4C, * Kết luận: Đặc điểm cấu tạo ngoài của 

5B, 6A. thằn lằn thích nghi đời sống ở cạn (như 

bảng đã ghi hoàn chỉnh) 

- GV cho HS thảo luận: So sánh cấu - HS dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài 
tạo ngoài của thằn lằn với ếch để thấy của 2 đại diện để so sánh. 

thằn lằn thích nghi hoàn toàn đời sống 
trên cạn. 

b-Di chuyển 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 38.2 - HS quan sát hình 38.2 SGK —» nêu thứ 
đọc thông tin trong SGK trang 125—> tự các cử động: 

nêu thứ tự cử động của thân và đuôi khi + Thân uốn sang phải —» đuôi uốn trái, 
thằn lằn di chuyển. chi trước phải và chi sau trái chuyển lên 

phía trước. 

+ Thân uốn sang trái —» động tác ngược 
lại. 

- 1 HS phát biểu, lớp bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: Khi di chuyển thân và đuôi 

tì vào đất, cử động uốn thân phối hợp 
các chi —»tiến lên phía trước. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

Hãy chọn những mục tương ứng của cột A ứng với cột B trong bảng. 


Cột A 

Cột B 

1- Da khố, có vảy sừng bao bọc 

2- Đầu có cổ dài 

3- Mắt có mí cử động 

a- Tham gia sự di chuyển trên cạn 
b- Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng 
mắt không bị khô 
c- Ngăn cản sự thoát hơi nước 


154 









4- Màng nhĩ nằm ở hốc nhỏ trên đầu d- Phát huy được các giác quan, tạo điều 

kiện bắt mồi dễ dàng 

5- Bàn chân 5 ngón có vuốt e- Bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh 

vào màng nhĩ 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi trong SGK. 

- Xem lại cấu tạo trong của ếch đồng. 

Bàị39 CẤU TẠO TRONG CỦA THAN lan 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù họp với đời 
sống hoàn toàn ở cạn. 

- So sánh với lưỡng cư để thấy được sự hoàn thiện của các cơ quan. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Kĩ năng so sánh. 

3. Thái độ 

Yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh cấu tạo trong của thằn lằn. 

- Bộ xương ếch, bộ xương thằn lằn. 

- Mô hình bộ não thằn lằn. 


155 







III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

BỘ XƯƠNG 

* Mục tiêu: Giải thích được sự khác nhau cơ bản giữa bộ xương thằn lằn và bộ 
xương ếch. 

- GV yêu cầu HS quan sát bộ xương - HS quan sát hình 39.1 SGK, đọc kĩ 

thằn lằn, đối chiếu với hình 39.1 SGK chú thích —» ghi nhớ tên các xương của 
—> xác định vị trí các xương. thằn lằn. 

- GV gọi HS lên chỉ trên mô hình. + Đối chiếu mô hình xương —» xác định 

- GV phân tích: Xuất hiện xương sườn xương đầu, cột sống, xương sườn, các 
cùng với xương mỏ ác —» lồng ngực xương đai và các xương chi. 

có tầm quan trọng lớn trong sự hô hấp 

ở cạn. * Kết luận: Bộ xương gồm: 

- Xương đầu 

- Cột sống có các xương sườn 

- Xương chi: xương đai, các xương chi. 

- GV yêu cầu HS đối chiếu bộ xương - HS so sánh 2 bộ xương —» nêu được 
thằn lằn với bộ xương ếch —» nêu rõ đặc điểm sai khác cơ bản. 

sai khác nổi bật. + Thằn lằn xuất hiện xương sườn —» 

tham gia quá trình hô hấp. 

+ Đốt sống cổ : 8 đốt —» cử động linh 
hoạt. 

+ Cột sống dài. 

—» Tất cả các đặc điểm đó thích nghi + Đai vai khớp với cột sống —» chi trước 
hơn với đời sống ở cạn. linh hoạt. 

Hoạt động 2 

CÁC Cơ QUAN DINH DƯỠNG 

* Mục tiêu: 

- Xác định được vị trí, nêu được cấu tạo 1 số cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn. 

- So sánh các cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn với ếch để thấy sự hoàn thiện. 

156 



- GV yêu cầu HS quan sát hình 39.2 - HS tự xác định vị trí các hệ cơ quan 
SGK, đọc chú thích —» xác định vị trí trên hình 39.2. 

các hệ cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu -1-2 HS lên chỉ các cơ quan trên tranh 
hóa, bài tiết, sinh sản. —» lóp nhận xét, bổ sung. 

- Hệ tiếu hóa của thằn lằn gồm những a- Hệ tiêu hoá: 

bộ phận nào? Những điếm nào khác hệ - Ong tiêu hóa phân hóa rõ. 

tiêu hóa của ếch? - Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước. 

- Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghĩa 
gì với thằn lằn khi sống ở cạn? 

Quan sát hình 39.3 SGK —»thảo luận: 

- Hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì b- Hệ tuần hoàn - hô hấp 

giống và khác ếch? - Tuần hoàn: 

+Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ - 1 tâm thất), 
xuất hiện vách hụt. 

+ 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể 
ít bị pha hơn. 

- Hệ hô hấp của thằn lằn khác ếch ở - Hô hấp. 

điểm nào? Ý nghĩa? + Phổi có nhiều vách ngăn. 

- Tuần hoàn và hô hấp phù hợp hơn với + Sự thông khí nhờ xuất hiện của các cơ 

đời sống ở cạn. giữa sườn. 

- GV giải thích khái niệm thận —» chốt c- Bài tiết 

lại các đặc điểm bài tiết. - Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại 

+ Nước tiểu đặc của thằn lằn liên quan nước —» nước tiểu đặc, chống mất nước, 
gì đến đời sống ở cạn? 

Hoạt động 3 

THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 

- Quan sát mô hình bộ não thằn lằn —» - Bộ não: 

xác định các bộ phận của não. + 5 phần. 

- Bộ não của thằn lằn khác ếch ở điểm + Não trước, tiểu não phát triển —» liên 

nào? quan đến đời sống và hoạt động phức tạp. 


157 



- Giác quan: 

+ Tai xuất hiện ống tai ngoài. 
+ Mắt: Xuất hiện mí thứ ba. 
Kết luận chung: Học sinh đọc kết luận trong SGK 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


- Hãy điền vào bảng sau ý nghĩa của từng đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích 
nghi đời sống ở cạn. 


Đặc điểm 

Ý nghĩa thích nghi 

1- Xuất hiện xương sườn cùng xương 
mỏ ác tạo thành lồng ngực. 

2- Ruột già có khả năng hấp thụ lại 

nước. 

3- Phổi có nhiều vách ngăn. 

4- Tâm thất xuất hiện vách hụt. 

5- Xoang huyệt có khả năng hấp thụ 

nước. 

6- Não trước và tiểu não phát triển. 



V. DẶN DÒ 

- Làm câu hỏi 1, 2, 3, vào vở bài tập. 

- Học bài theo câu hỏi và kết luận SGK. 

- Sưu tầm tranh ảnh về các loài bò sát. 

- Kẻ phiếu học tập vào vở. 


Phiếu học tập 


điểm cấu tạo 
Tên bộ ^ 

Mai và yếm 

Hàm và răng 

Vỏ trứng 

Có vảy 

Cá sấu 

Rùa 





158 















sự ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT 
CÁC LOÀI KHỦNG LONG 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BÒ SÁT 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Biết được sự đa dạng của bò sát thể hiện ở số loài, môi trường sống và 
lối sống. 

- Trình bày dược đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp 
trong lóp bò sát. 

- Giải thích được lý do sự phồn thịnh và diệt vong của khủng long. 

- Nêu được vai trò của bò sát trong tự nhiên và đời sống. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Yêu thích tìm hiểu tự nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh một số loài khủng long. 

- Bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

Sự ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT 

* Mục tiêu: 

- Giải thích được bò sát rất đa dạng. 

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài phân biệt bộ có vảy, bộ cá sấu, bộ rùa. 


Bài 40 


159 




- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong - Các nhóm đọc thông tin trong hình, 
SGK trang 130, quan sát hình 40.1 —» thảo luận hoàn thành phiếu học tập. 
làm phiếu học tập. 

- GV treo bảng phụ gọi HS lên điền. - Đại diện nhóm lên làm bài tập, các 

nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV chốt lại bằng bảng chuẩn kiến - Các nhóm tự sửa chữa, 
thức. 


điểm cấu tạo 

Tên bộ 

Mai và yếm 

Hàm và răng 

Vỏ trứng 

Có vảy 

Không có 

Hàm ngắn, răng 
nhỏ mọc trên hàm 

Trứng có 
màng dai 

Cá sấu 

Không có 

Hàm dài, răng lớn 
mọc trong lỗ chân 
răng 

Có vỏ đá 

vôi 

Rùa 

Có 

Hàm không có răng 

Vỏ đá vôi 


- Từ thông tin trong SGK trang 130 và - Các nhóm nghiên cứu kĩ thông tin và 

phiếu học tập GV cho HS thảo luận: hình 40.1 SGK —» thảo luận câu trả lời. 

+ Sự đa dạng của bò sát thể hiện ở - Sự đa dạng thể hiện ở: Số loài nhiều, 
những điểm nào? cấu tạo cơ thể và môi trường sống 

+ Lấy ví dụ minh hoạ. phong phú. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» các nhóm 
khác bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: 

- Lớp bò sát rất đa dạng, sô loài lớn, 
chia làm 4 bộ. 

- Có lôi sống và mỏi trường sống 
phong phú. 


160 






















Hoạt động 2 

CÁC LOÀI KHỦNG LONG 


* Mục tiêu: - Hiểu được tổ tiên của 
- Lí do phồn thịnh và SI 

a- Sự ra đời 

- GV giảng giải cho HS: 

- Sự ra đời của bò sát. 

+ Nguyên nhân: do khí hậu thay đổi. 

+ Tổ tiên bò sát là lưỡng cư cổ. 

b- Thời đại phồn thịnh và diệt vong c 

- GV yêu cầu đọc thông tin ■ trong 
SGK, quan sát hình 40.2 —» thảo luận: 

+ Nguyên nhân phồn thịnh của khủng 
long. 

+ Nêu những đặc điểm thích nghi với 
đời sống của khủng long cá, khủng 
long cánh và khủng long bạo chúa. 

- GV chốt lại kiến thức. 

- GV cho HS tiếp tục thảo luận: 

+ Nguyên nhân khủng long bị diệt 
vong. 

+ Tại sao bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại đến 
ngày nay? 


- GV chốt lại kiến thức. 


>ò sát là lưỡng cư cổ. 
diệt vong của khủng long. 


* Kết luận: Bò sát cổ hình thành cách 
đây khoảng 280 - 230 triệu năm. 

la khủng long 

- HS đọc thông tin, quan sát hình 40.2 
—» thảo luận câu trả lời. 

+ Nguyên nhân: Do điều kiện sống 
thuận lợi, chưa có kẻ thù. 

+ Các loài khủng long rất đa dạng. 

- 1 vài HS phát biểu —» lớp nhận xét, bổ 
sung. 

- Các nhóm thảo luận, thống nhất ý 
kiến. Yêu cầu nêu được: 

- Lý do diệt vong: 

+ Do cạnh tranh với chim và thú. 

+ Do ảnh hưởng của khí hậu và thiên 
tai. 

- Bò sát nhỏ vẫn tồn tại vì: 

+ Cơ thể nhỏ —» dễ tìm nơi trú ẩn 
+ Yêu cầu về thức ăn ít. 

+ Trứng nhỏ an toàn hơn. 

- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm 
khác bổ sung. 


161 



Hoạt động 3 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BÒ SÁT 

- HS vận dụng kiến thức của lớp bò sát 
thảo luận rút ra đặc điểm chung về: 

- Cơ quan di chuyển, dinh dưỡng, sinh 
sản, thân nhiệt. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» các nhóm 
khác bổ sung. 

* Kết luận: 

Bò sát là động vật có xương sống 
thích nghi hoàn toàn đời sông cạn. 

- Da khỏ, có vảy sừng 

- Chi yếu có vuốt sắc 

- Phổi có nhiều vách ngăn 

- Tim có vách hụt, máu pha đi nuôi 
cơ thề 

- Thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, 
giàu noãn hoàng 

- Là động vật biến nhiệt. 

Hoạt động 4 

VAI TRÒ CỦA BÒ SÁT 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả - HS đọc thông tin tự rút ra vai trò của 
lời câu hỏi: bò sát. 

- 1 vài HS phát biểu, lóp bổ sung. 

* Kết luận: 

+ Nêu ích lợi và tác hại của bò sát? - ích lợi: 

+ Lấy ví dụ minh hoạ. + Có ích cho nông nghiệp 

Ví dụ: diệt sâu bọ, diệt chuột... 

+ Có giá trị thực phẩm: Ba ba, rùa... 

+ Làm dược phẩm: rắn, trăn... 


- GV yêu cầu HS thảo luận: 

Nêu đặc điểm chung của bò sát về: 

+ Môi trường sống. 

+ Đặc điểm cấu tạo ngoài. 

+ Đặc điểm cấu tạo trong. 

- GV chốt lại kiến thức. 

- GV có thể gọi 1-2 HS nhắc lại đặc 
điểm chung. 


162 



+ sản phẩm mĩ nghệ: vảy đồi mồi, da 
cá sấu... 

- Tác hại: 

+ Gây độc cho người: rán... 

IV- KIEM TRA - ĐANH GIA 

Hoàn thành sơ đồ sau: 


Lớp bò sát 
Da. 



Hàm có răng, không Hàm không có răng 


có mai và yếm 



Hàm., răng. Hàm rất dài, răng 

Trứng. Trứng. 



Bộ có vảy Bộ 



V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 trong SGK. 

- Đọc "Em có biết". 

- Tìm hiểu đời sống của chim bồ câu. 

- Kẻ bảng 1, 2 bài 41 vào vở, cả 2 bảng đánh số thứ tự từ trên xuống dưới. 


163 












LỚP CHIM 
CHIM BỒ CÂU 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Trình bày được đặc điểm đời sống, cấu tạo ngoài của chim bồ câu. 

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với 
đời sống bay lượn. 

- Phân biệt được kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh. 

- Kĩ năng làm việc theo nhóm. 

3. Thái độ 

Yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh cấu tạo ngoài của chim bồ câu. 

- Bảng phụ ghi nội dung bảng lvà 2 (tr.135, 136 SGK). 

- Mỗi HS kẻ sẩn bảng 1, 2 vào vở bài tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: 

- GV giới thiệu đặc điểm đặc trung của lóp chim: Cấu tạo cơ thể thích nghi với 
sự bay. 

- Giới hạn nội dung nghiên cứu: chim bồ câu. 



164 




Hoạt động 1 

ĐỜI SỐNG CHIM BỚ CÂU 

*Mục tiêu: - Hiểu được đặc điểm đời sống của chim bồ câu. 

- Trình bày được đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. 


- GV cho HS thảo luận: 

+ Cho biết tổ tiên của chim bồ câu 
nhà? 

+ Đặc điểm đời sống của chim bồ câu? 

- GV cho HS tiếp tục thảo luận: 

+ Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu? 
+ So sánh sự sinh sản của thằn lằn và 
chim. 

- GV chốt lại kiến thức. 


+ Hiện tượng ấp trứng và nuôi con có 
ý nghĩa gì? 

- GV phân tích: vỏ đá vôi —» phôi phát 
triển an toàn. 

Ầp trứng —» phôi phát triển ít lệ thuộc 
vào môi trường. 


- HS đọc thông tin trong SGK trang 
135—» thảo luận tìm đáp án. 

+ Bay giỏi. 

+ Thân nhiệt ổn định. 

-1-2 HS phát biểu, lớp bổ sung. 

- HS thảo luận —» nêu được ở chim: 

+ Thụ tinh trong. 

+ Trứng có vỏ đá vôi. 

+ Có hiện tượng ấp trứng nuôi con. 

* Kết luận: 

- Đời sống: 

+ Sống trên cây, bay giỏi 
+ Tập tính làm tổ 
+ Là động vật hằng nhiệt 

- Sinh sản 

+ Thụ tinh trong 

+ Trứng có nhiều noãn hoàng, có vỏ 
đá vôi 

+ Có hiện tượng ấp trứng, nuỏi con 
bằng sữa diều 


165 



Hoạt động 2 

CÂU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 

* Mục tiêu: Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi 
sự bay. 

a- Cấu tạo ngoài 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 41.1 và - HS quan sát kĩ hình kết hợp thông tin 
41.2, đọc thông tin ■ trong SGK trang trong SGK —» nếu được các đặc điểm: 
136 —> nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của + Thân, cổ, mỏ. 

chim bồ câu. + Chi. 

+ Lông. 

- GV gọi HS trình bày đặc điểm cấu -1-2 HS phát biểu —» lóp bổ sung. 

tạo ngoài trên tranh. - Các nhóm thảo luận —» tìm các đặc 

- GV yêu cầu các nhóm hoàn thành điểm cấu tạo thích nghi với sự bay —» 

bảng 1 (tr. 135) SGK. điền vào bảng 1. 

- GV gọi 1 HS lên điền trên bảng phụ. - Đại diện nhóm lên điền vào bảng —» 

- GV sửa chữa —» chốt lại theo bảng các nhóm khác bổ sung. 

mẫu. - Các nhóm sửa chữa (nếu cần). 

* Kết luận: Như bảng chữa 

Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với sự bay 


Đặc điểm của cấu tạo 

Đặc điểm cấu tạo thích nghi với sự bay 

Thân: Hình thoi 

Giảm sức cản không khí khi bay 

Chi trước: Cánh chim 

Quạt gió (động lực của sự bay), cản 


không khí khi hạ cánh 

Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau 

Giúp chim bám chặt vào cành cây và 


khi hạ cánh 

Lông ống: Có các sợi lông làm thành 

Làm cho cánh chim khi giang ra tạo 

phiến mỏng 

nên một diện tích rộng. 

Lông bông: Có các sợi lông mảnh làm 

Giữ nhiệt, làm cơ thể nhẹ 

thành chùm lông xốp 


Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có 

Làm đầu chim nhẹ 

răng 

Phát huy tác dụng của giác quan, bắt 

Cổ: Dài khóp đầu với thân 

mồi, rỉa lông. 









b-Di chuyển 

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình - HS thu nhận thông tin qua hình —» 

41.3, 41.4 SGK. nắm được các động tác: 

+ Nhận biết kiểu bay lượn và bay vỗ + Bay lượn, 
cánh. + Bay vỗ cánh. 

- Yêu cầu HS hoàn thành bảng 1. - Thảo luận nhóm —» đánh dấu vào 

bảng 2. 

- GV gọi 1 HS nhắc lại đặc điểm mỗi Đáp án: bay vỗ cánh: 1, 5 

kiểu bay. bay lượn: 2, 3,4 

-GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: Chim có 2 kiểu bay: 

- Bay lượn 

- Bay vỗ cánh 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIÊM TRA - ĐÁNH GIÁ 

1- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời 
sống bay? 

2- Nối cột A với các đặc điểm ở cột B sao cho phù hợp. 


Cột A 

Cột B 

Kiểu bay vỗ cánh 

Kiểu bay lượn 

- Cánh đập liên tục 

- Cánh đập chậm rãi, không liên tục 

- Bay chủ yếu dựa vào động tác vỗ 

cánh. 

- Bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của 
không khí và hướng thay đổi của các 
luồng gió. 


V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Kẻ bảng tr. 139 SGK vào vở bài tập. 

167 









THỰC HÀNH 

QUAN SÁT BỘ XƯONG - MAU Mổ CHIM Bồ CÂU 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay. 

- Xác định được các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và sinh sản 
trên mẫu mổ chim bồ câu. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết trên mẫu mổ. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Mẫu mổ chim bồ câu đã gỡ nội quan. 

- Bộ xương chim. 

- Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

QUAN SÁT BỘ XƯƠNG CHIM BÔ CÂU 

* Mục tiêu: 

- Nhận biết được các thành phần bộ xương. 

- Nêu được các đặc điểm bộ xương thích nghi với sự bay. 

- GV yêu cầu HS quan sát bộ xương, - HS quan sát bộ xương chim, đọc chú 
đối chiếu với hình 42.1 SGK nhận thích hình 42.1 —> xác định các thành 



168 




biết các thành phần của bộ xương? phần của bộ xương. 

- Yêu cầu nêu được: 

+ Xương đầu. 

+ Xương cột sống. 

+ Lồng ngực. 

+ Xương đai: đai vai, đai lưng. 

+ Xương chi: Chi trước, chi sau. 

- GV gọi 1 HS trình bày thành phần bộ - HS nêu các thành phần trên mẫu bộ 

xương. xương chim. 

- GV cho HS thảo luận: Nêu các đặc - Các nhóm thảo luận tìm các đặc điểm 
điểm bộ xương thích nghi với sự bay. của bộ xương thích nghi với sự bay thể 

hiện ở: 

+ Chi trước. 

+ Xương mỏ ác. 

+ Xương đai hông. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» các nhóm 
khác bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức đúng. * Kết luận: Bộ xương gồm: 

+ Xương đầu. 

+ Xương thân: Cột sống, lồng ngực. 

+ Xương chi: Xương đai, các xương chi. 

Hoạt động 2 

QUAN SÁT CÁC NỘI QUAN TRÊN MAU Mổ 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 42.2 - HS quan sát hình, đọc chú thích —» ghi 
SGK, kết hợp với tranh cấu tạo trong nhớ vị trí các hệ cơ quan. 

—» xác định vị trí các hệ cơ quan, - HS nhận biết các hệ cơ quan trên mẫu 

- GV cho HS quan sát mẫu mổ —» mổ. 

Nhận biết các hệ cơ quan và thành - Thảo luận nhóm —» hoàn chỉnh bảng, 
phần cấu tạo của từng hệ —» hoàn 

thành bảng (tr. 139 SGK). - Đại diện nhóm lến hoàn thành bảng 


169 



- GV kẻ bảng gọi HS lên chữa bài. 

- GV chốt lại bằng đáp án đúng. 

—» các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Các nhóm đối chiếu, sửa chữa. 

Các hệ cơ quan 

Các thành phần cấu tạo trong các hệ 

- Tiêu hóa 

- Ong tiẽu hóa và tuyến tiêu hóa 

- Hô hấp 

- Khí quản, phổi, túi khí 

- Tuần hoàn 

- Tim, hệ mạch 

- Bài tiết 

- Thận, xoang huyệt 

- GV cho HS thảo luận: 

- Các nhóm thảo luận —» nẽu được: 

+ Hệ tiêu hóa ở chim bồ câu có gì 

+ Giống nhau về thành phần cấu tạo. 

khác so với những động vật có xương 

+ Ở chim: thực quản có diều, dạ dày 

sống đã học? 

gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến. 


IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

- GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm. 

- Kết quả bảng tr. 139 SGK sẽ là kết quả tường trình, trên cơ sở đó GV cho 
điểm. 

- Cho các nhóm thu dọn vệ sinh. 

V. DẶN DÒ 

- Đọc trước bài 43. 

- Xem lại bài cấu tạo trong của bò sát. 


Bài 43 


CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM Bồ CÂU 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 


170 










- Nắm được hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh thích nghi với 
đời sống bay. 

- Nêu được điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu so với thằn lằn. 


171 



2. Kĩ năng 

Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng so sánh. 

3. Thái độ 

Yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh cấu tạo trong của chim bồ câu. 

- Mô hình bộ não chim bồ câu. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

CÁC Cơ QUAN DINH DƯỠNG 

* Mục tiêu: 

- Nắm vững đặc điểm cấu tạo, hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết của chim 
thích nghi đời sống bay. 

- So sánh đặc điểm các cơ quan dinh dưỡng của chim với bò sát và nêu được ý 
nghĩa sự khác nhau đó. 

a- Tiêu hóa 

- GV cho HS nhắc lại các bộ phận của - 1 HS nhắc lại các bộ phận của hệ tiêu 

hệ tiêu hóa ở chim. hóa đã quan sát được ở bài thực hành. 

- HS thảo luận —» nêu được: 

- GV cho HS thảo luận: + Thực quản có diều. 

+ Hệ tiêu hóa của chim hoàn chỉnh + Dạ dày: Dạ dày tuyến, dạ dày cơ 
hơn bò sát ở những điểm nào? —» tốc độ tiêu hóa cao. 

+ Vì sao chim có tốc độ tiêu hóa cao 
hơn bò sát? 

Lưu ý: HS không giải thích được thì 
GV phải giải thích do có tuyến tiêu 

hóa lớn, dạ dày cơ nghiền thức ăn, dạ - 1-2 HS phát biểu, lớp bổ sung, 
dày tuyến tiết dịch. 


172 



- GV chốt lại kiến thức đúng. 


b- Tuần hoàn 

- GV cho HS thảo luận: 

+ Tim của chim có gì khác tim bò sát? 
+ Ý nghĩa sự khác nhau đó. 

- GV treo sơ đồ hệ tuần hoàn câm —» 
gọi 1 HS lên xác định các ngăn tim. 

+ Gọi 1 HS trình bày sự tuần hoàn máu 
trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần 
hoàn lớn. 


c- Hô hấp 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan 
sát hình 43.2 SGK —»thảo luận: 

+ So sánh hô hấp của chim với bò sát. 


+ Vai trò của túi khí. 

+ Bề mặt trao đổi khí rộng có ý nghĩa 
như thế nào đối với đời sống bay lượn 
của chim? 


* Kết luận: 

- Ông tiêu hóa phân hóa, chuyên hoá 
với chức năng 

- Tốc độ tiêu hóa cao. 

- HS đọc thông tin SGK trang 141, quan 
sát hình 43.1 —> nêu điểm khác nhau so 
với bò sát: 

+ Tim 4 ngăn chia 2 nửa. 

+ Nửa trái chứa máu đỏ tươi —» đi nuôi 
cơ thể, nửa phải chứa máu đỏ thẫm. 

+ Ý nghĩa: Máu nuôi cơ thể giàu ôxi —» 
sự trao đổi chất mạnh. 

- HS lên trình bày trên tranh —» lớp 
nhận xét, bổ sung. 

* Kết luận: 

- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. 

- Máu nuôi cơ thể giàu ôxi (máu đỏ 
tươi). 

- HS thảo luận —» nêu được: 

+ Phổi chim có nhiều ống khí thông với 
hệ thống túi khí. 

+ Sự thông khí do —» sự co giãn túi khí 
(khi bay) —» sự thay đổi thể tích lồng 
ngực (khi đậu). 

+ Túi khí: giảm khối lượng riêng, giảm 
ma sát giữa các nội quan khi bay. 

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác 
bổ sung. 


173 



- GV chốt lại kiến thức —» HS tự rút ra * Kết luận: 

kết luận. - Phổi có mạng ống khí 

-1 sô ỏng khí thông với túi khí 
—> Bề mặt trao đổi khí rộng 

- Trao đổi khí: 

+ Khi bay - do túi khí 
+ Khi đậu - do phổi. 

d- Bài tiết và sinh dục 

- GV yêu cầu HS thảo luận: - HS đọc thông tin —» thảo luận nêu 

được các đặc điểm thích nghi với đời 
sống bay: 

+ Nêu đặc điểm hệ bài tiết và hệ sinh + Không có bóng đái —» nước tiểu đặc, 
dục của chim. thải cùng phân. 

+ Những đặc điểm nào thể hiện sự + Chim mái chỉ có 1 buồng trứng và 
thích nghi với đời sống bay? ống dẫn trứng trái phát triển. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

- GV chốt lại kiến thức. * Kết luận: 

- Bài tiết: 

+ Thận sau 

+ Không có bóng đái 

+ Nước tiểu thải ra ngoài cùng phân 

- Sinh dục: 

+ Con đực: 1 đôi tinh hoàn 
+ Con cái: Buồng trứng trái phát triển 
+ Thụ tinh trong. 

Hoạt động 2 

THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 

* Mục tiêu: Biết được hệ thần kinh của chim phát triển liên quan đến đời sống 
phức tạp. 

- GV yêu cầu HS quan sát mô hình não - HS quan sát mô hình, đọc chú thích 
chim đối chiếu hình 43.4 SGK —» nhận hình 43.4 SGK^ xác định các bộ phận 
biết các bộ phận của não trên mô của não. 

hình. 


174 



+ So sánh bộ não chim với bò sát. 
- GV chốt lai kiến thức. 


- 1 HS chỉ trên mô hình —» lớp nhận xét, 
bổ sung. 

* Kết luận: 

- Bộ não phát triển: 

+ Não trước lớn 
+ Tiểu não có nhiều nếp nhăn 
+ Não giữa có 2 thùy thị giác 

- Giác quan: 

+ Mắt tinh có mí thứ 3 mỏng 
+ Tai: Có ỏng tai ngoài. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

1 - Trình bày đặc điểm hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay. 

2- Hoàn thành bảng so sánh cấu tạo trong của chim bồ câu so với thằn lằn 
(theo mẫu tr.142 SGK). 

V. DẶN DÒ 

- Học bài theo câu hỏi trong SGK. 

- Sưu tầm tranh, ảnh một số đại diện lóp chim. 


ĐA DẠNG VA ĐẠC ĐIẼM CHUNG 
CỦA LÓP CHIM 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

- Trình bày được các đặc điểm đặc trưng của các nhóm chim thích nghi với 
đời sống từ đó thấy được sự đa dạng của chim. 

- Nêu được đặc điểm chung và vai trò của chim. 


Bài 44 


175 




2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ các loài chim có lợi. 


II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to hình 44 (1-3) SGK. 

- Phiếu học tập: 


Nhóm 

chim 

Đại diện 

Môi trường 
sống 

Đặc điểm cấu tạo 

Cánh 

Cơ ngực 

Chân 

Ngón 

Chạy 

Đà điểu 






Bơi 

Chim cánh 

cụt 






Bay 

Chim ưng 







- HS kẻ phiếu học tập và bảng trong SGK, tr. 145 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Như thông tin SGK (tr.143) 


Hoạt độngl 

TÌM HIỂU Sự ĐA DẠNG CỦA CÁC NHÓM CHIM 


* Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm của các nhóm chim thích nghi với đời 
sống, từ đó thấy được sự đa dạng của chim. 


- GV cho HS đọc thông tin mục 1, 2, 3 
SGK, quan sát hình 44 từ 1 đến 3, điền 
vào phiếu học tập. 

- GV chốt lai kiến thức. 


- HS thu nhận thông tin, thảo luận nhóm 
—» hoàn thành phiếu học tập. 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả, các 
nhóm khác bổ sung. 


176 



















Nhóm 

chim 

Đại diện 

Môi trường 
sống 

Đặc điểm cấu tạo 

Cánh 

Cơ ngực 

Chân 

Ngón 

Chạy 

Đà điểu 

Thảo nguyên, 
sa mạc 

Ngắn, yếu 

không phát 
triển 

cao, to, 
khoẻ 

2-3 ngón 

Bơi 


Biển 

Dài, khoẻ 

rất phát 
triển 

ngắn 

4 ngón có 
màng bơi 

Bay 

Chim 

ưng 

Núi đá 

Dài, khoẻ 

phát triển 

to, có vuốt 
cong 

4 ngón 


- GV yêu cầu HS đọc lại bảng, quan 
sát hình 44.1 và 44.2 —» Thảo luận 

+ Nêu đặc điểm cấu tạo của đà điểu 
thích nghi với tập tính chạy nhanh trên 
thảo nguyên, sa mạc khô nóng? 

+ Nêu đặc điểm cấu tạo của chim cánh 
cụt thích nghi với đời sống bơi lội? 

- GV yêu cầu HS đọc bảng, quan sát 
hình 44.3 —» điền nội dung phù hợp 
vào chỗ trống ở bảng tr.145 SGK 

- GV chốt lại bằng đáp án đúng: 

+ Bộ: 1- Ngỗng, 2 - Gà, 3- Chim ưng, 
4-Cú. 

+ Đại diện: 1 - Vịt, 2 - Gà, 3 - cắt, 4 - 
Cú lợn. 

- GV cho HS thảo luận: 

+ Vì sao nói lóp chim rất đa dạng? 


- GV chốt lại kiến thức. 


- Các nhóm đọc thông tin, quan sát hình, 
thảo luận trong nhóm —» nêu được : 

+ Đà điểu : chân cao, to, khỏe có 2 đến 
ba ngón. Cánh ngắn, yếu 
+ Chim cánh cụt : cánh dài khỏe, có 
lông không thấm nước, chân ngắn 4 
ngón có màng bơi. 

- HS quan sát hình, thảo luận nhóm —» 
hoàn thành bảng. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» các nhóm 
khác bổ sung. 


- HS thảo luận rút ra nhận xét về sự đa 
dạng: 

+ Nhiều loài. 

+ Cấu tạo cơ thể đa dạng. 

+ Sống ở nhiều môi trường. 

* Kết luận: 

- Lớp chim rất đa dạng: Sồ loài 
nhiều, chia làm 3 nhóm: 

+ Chim chạy 
+ Chim bơi 
+ Chim bay 

- Lôi sông và môi trường sông phong 
phú. 


177 
































Hoạt động 2 : 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM 

- HS thảo luận —» rút ra đặc điểm chung 
của chim. 

- Đại diện nhóm phát biểu —» các nhóm 
khác bổ sung. 

* Kết luận: Đặc điểm chung 
+ Mình có lông vũ bao phủ 
+ Chi trước biến đổi thành cánh 
+ Có mỏ sừng 

+ Phổi có mang ông khí, có túi khí 
tham gia hô hấp 

+ Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ 
thể 

+ Trứng có yỏ đá yỏi, được ấp nhờ 
thân nhiệt của chim bô mẹ 
+ Là động yật hằng nhiệt. 

Hoạt động 3 

VAI TRÒ CỦA CHIM 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong - HS đọc thông tin —» tìm câu trả lời. 
SGK^ trả lời câu hỏi: - 1 vài HS phát biểu —» lóp bổ sung. 

+ Nêu ích lợi và tác hại của chim trong 
tự nhiên và trong đời sống con người? 

+ Lấy các ví dụ về tác hại và lợi ích 

của chim đối với con người? * Kết luận: Vai trò của chim 

- Lợi ích: 

+ Ản sâu bọ và động vật gặm nhấm 
+ Cung cấp thực phẩm 
+ Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm 
cảnh 


- GV cho HS nêu đặc điểm chung của 
chim về: 

+ Đặc điểm cơ thể. 

+ Đặc điểm của chi. 

+ Đặc điểm của hệ hô hấp, tuần hoàn, 
sinh sản và nhiệt độ cơ thể. 

- GV chốt lại kiến thức. 


178 



+ Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du 
lịch 

+ Giúp phát tán cây rừng. 

- Có hại: 

+ Ản hạt, quả, cá ... 

+ Là động vật trung gian truyền bệnh. 

IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

Những câu nào dưới đây là đúng: 

a- Đà điểu có cấu tạo thích nghi với tập tính chạy nhanh trên thảo nguyên và 
sa mạc khô nóng. 

b- Vịt trời được xếp vào nhóm chim bơi. 

c- Chim bồ câu có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay. 

d- Chim cánh cụt có bộ lông dày để giữ nhiệt. 

e- Chim cú lợn có bộ lông mềm, bay nhẹ nhàng, mắt tinh —» săn mồi về đêm. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc "Em có biết". 

- Ôn lại nội dung kiến thức lóp chim. 


THỰC HÀNH 

XEM BẢNG HĨNH VẼ ĐÒI SỐNG VẢ TẬP TÍNH LOÀI CHIM 

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

Củng cố, mở rộng bài học qua băng hình về đời sống và tập tính của chim bồ 
câu và những loài chim khác. 



179 




2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát trên băng hình. 

- Kĩ năng tóm tắt nội dung đã xem trên băng hình. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Giáo viên chuẩn bị máy chiếu, băng hình. 

Học sinh ôn lại kiến thức lóp chim. 

Kẻ phiếu học tập vào vở. 


Tên 

động 

vật 

quan 

sát 

được 

Di chuyển 

Kiếm ăn 

Sinh sản 

Bay đập 
cánh 

Bay 

lượn 

Bay 

khác 

Thức 

ăn 

Cách 

bắt 

mồi 

Giao 

hoan 

Làm 

tổ 

Ấp 

trứng 

nuôi 

con 

1 









2 










III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

Giáo viên nêu yêu cầu của bài thực hành: 

+ Theo nội dung trong băng hình. 

+ Tóm tắt nội dung đã xem. 

+ Giữ trật tự, nghiêm túc trong giờ học. 

Giáo viên phân chia các nhóm thực hành. 

Hoạt động 2 

HỌC SINH XEM BĂNG HÌNH 

Giáo viên cho học sinh xem lần thứ nhất toàn bộ băng hình, học sinh theo dõi 
nắm được khái quát nội dung. 


180 



















Giáo viên cho học sinh xem lại đoạn băng với yêu cầu quan sát: 

+ Cách di chuyển. 

+ Cách kiếm ăn. 

+ Các giai đoạn trong quá trình sinh sản. 

Học sinh theo dõi băng hình, quan sát đến đâu điền vào phiếu học tập đến đó. 

Hoạt động 3 

THẢO LUẬN NỘI DUNG BẢNG HÌNH 

Giáo viên giành thời gian để các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến —» hoàn 
chỉnh nội dung phiếu học tập của nhóm. 

Giáo viên cho học sinh thảo luận: 

+ Tóm tắt những nội dung chính của băng hình . 

+ Kể tên những động vật quan sát được. 

+ Nêu hình thức di chuyển của chim. 

+ Kể tên các loại mồi và cách kiếm ăn đặc trưng của từng loài. 

+ Nêu những đặc điểm khác nhau giữa chim trống và chim mái. 

+ Nêu tập tính sinh sản của chim . 

+ Ngoài những đặc điểm có ở phiếu học tập, em còn phát hiện những đặc điểm 
nào khác ? 

- Học sinh dựa vào nội dung phiếu học tập —» trao đổi trong nhóm hoàn thành 
câu trả lời. 

- Giáo viên kẻ sẩn bảng gọi học sinh chữa bài. 

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả trên bảng —» các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Giáo viên thông báo đáp án đúng, các nhóm theo dõi, tự sửa chữa. 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh. 

- Dựa vào phiếu học tập giáo viên đánh giá kết quả học tập của nhóm. 

V. DẶN DÒ 

Ôn tập lại toàn bộ lóp chim. 

Kẻ bảng trang 150 vào vở. 


181 



Bài 46 


LỚP THÚ 
THỎ 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nắm được những đặc điểm đời sống và hình thức sinh sản của thỏ. 

- HS thấy được cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn 
trốn kẻ thù. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức. 

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ động vật. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh hình 46.2, 46.3 SGK. 

- 1 số tranh về hoạt động sống của thỏ. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV giới thiệu lớp thú là lóp động vật có cấu tạo cơ thể hoàn chỉnh 
nhất trong giới động vật và đại diện là con thỏ. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG CỦA THỎ 

* Mục tiêu : Thấy được 1 số tập tính của thỏ, hiện tượng thai sinh đặc trưng 
cho lóp thú. 


182 




- Yêu cầu lớp nghiên cứu SGK, kết 
hợp hình 46.1 SGK tr.149 trao đổi vấn 
đề 1: đặc điểm đời sống của thỏ. 


- Gọi 1-2 nhóm trình bày —» nhóm 
khác bổ sung. 


Liên hệ thực tế: Tại sao trong chăn 
nuôi người ta không làm chuồng thỏ 
bằng tre hoặc gỗ? 

Vấn đề 2: Hình thức sinh sản của thú. 


- GV cho HS trao đổi toàn lớp. 


- GV hỏi thêm: 

+ Hiện tượng thai sinh tiến hóa hơn so 
với đẻ trứng và noãn thai sinh như thế 
nào? 


- Cá nhân đọc mục ■ SGK, thu thập 
thông tin trả lời. 

- Trao đổi nhóm tìm câu trả lời. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Nơi sống. 

+ Thức ăn và thời gian kiếm ăn. 

+ Cách lẩn trốn kẻ thù. 

- Sau khi thảo luận, trình bày ý kiến tự 
rút ra kết luận. 

* Kết luận: 

- Thỏ sống đào hang, lẩn trốn kẻ thù 
bằng cách nhảy cả 2 chân sau 

- Ãn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm, 
kiếm ăn về chiều 

- Thỏ là động vật hằng nhiệt. 

- Thảo luận nhóm. 

Yêu cầu: 

+ Nơi thai phát triển. 

+ Bộ phận giúp thai trao đổi chất với 
môi trường. 

+ Loại con non. 

- Đại diện 1-2 nhóm trình bày trao đổi 
giữa các nhóm. 

- Tóm tắt kiến thức. 

* Kết luận: 

- Thụ tinh trong 

- Thai phát triển trong tử cung của 
thỏ mẹ 

- Có nhau thai —> gọi là hiện tượng 
thai sinh 

- Con non yếu, được nuôi bằng sữa 
mẹ. 


183 



Hoạt động 2 

CẤU TẠO NGOÀI VÀ Sự DI CHUYỂN 

* Mục tiêu: Thấy được cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống và tập tính lẩn 
trốn kẻ thù. 

a- Cấu tạo ngoài 

- Yêu cầu HS đọc SGK tr. 149 —» thảo - Cá nhân đọc thông tin trong SGK —» 
luận nhóm hoàn thành phiếu học tập. ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —» hoàn thành phiếu 
học tập. 

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thú thích nghi với đời sống 
và tập tính chạy trôn kẻ thù 

Đặc điểm cấu tạo ngoài 


Mũi, lông xúc giác 
Tai có vành tai 
Mắt có mí cử động 

- GV kẻ phiếu học tập này lên bảng. - Đại diện các nhóm trả lời đáp án —» 

- GV nhận xét các ý kiến đúng của HS. nhóm khác bổ sung. 

Còn ý kiến nào chưa thống nhất nên để 

HS thảo luận tiếp. 

- GV thông báo đáp án đúng. Các nhóm tự sửa nếu cần. 

* Kết luận: Nội dung trong phiếu học 
tập. 


Bộ lông 
Chi trước 
Chi sau 


Sự thích nghi với đời sống và tập tính 
lẩn trốn kẻ thù 


Bộ phận 
cơ thể 

Bộ lông 
Chi 

(có vuốt) 

Giác 

quan 


184 

















Bộ phận 

cơ thể 

Đặc điểm cấu tạo ngoài 

Bộ lông 

Bộ lông mao dày xốp 

Chi 

Chi trước ngắn 

(có vuốt) 

Chi sau dài, khoẻ 


Mũi tinh, lông xúc giác 

Giác 

Tai có vành tai lớn, cử động 

quan 

Mắt có mí, cử động được 


Sự thích nghi vứi đời sống và tập tính 
lẩn trốn kẻ thù 


Giữ nhiệt, bảo vệ thỏ khi ẩn trong bụi 
rậm 


Đào han 


Bật nhảy xa —» chạy trốn nhanh 


Thăm dò thức ăn và môi trườn 


Định hướng âm thanh phát hiện sớm 
kẻ thù 


Giữ mắt không bị khô, bảo vệ khi thỏ 
trốn trong bui gai râm 


b- Sự di chuyển 

- GV yêu cầu quan sát hình 46.4 và 
46.5 SGK, kết hợp quan sát trên phim 
ảnh —» thảo luận trả lời câu hỏi: 

+ Thỏ di chuyển bằng cách nào? 

+ Tại sao thỏ chạy không dai sức bằng 
thú ăn thịt, song 1 số trường họp thỏ 
vẫn thoát được kẻ thù? 

+ Vận tốc của thỏ lớn hơn thú ăn thịt 
song thỏ vẫn bị bắt?Vì sao? 

—» GV yêu cầu HS rút ra kết luận về 
sự di chuyển của thỏ. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trc 


- Cá nhân tự nghiên cứu thông tin quan 
sát hình trong SGK —» ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm thống nhất trả lời câu 
hỏi. Yêu cầu: 

+ Thỏ di chuyển: kiểu nhảy cả 2 chân 
sau. 

+ Thỏ chạy theo đường chữ z, còn thú 
ăn thịt chạy kiểu rượt đuổi nên bị 
mất đà. 

+ Do sức bền của thỏ kém, còn thú ăn 
thịt sức bền lớn. 

* Kết luận: Thỏ di chuyển bằng cách 
nhảy đồng thòi 2 chân. 

g SGK. 


IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


GV cho HS trả lời câu hỏi: 

1- Nêu đặc điểm đời sống của thú? 


185 




















2- Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống như thế nào? 

3- Vì sao khi nuôi thỏ người ta thường che bớt ánh sáng ở chuồng thỏ? 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Xem lại cấu tạo bộ xương thằn lằn. 


BỎÌ47 


CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nắm được đặc điểm cấu tạo chủ yếu của bộ xương và hệ cơ liên quan 
đến sự di chuyển của thỏ. 

- HS nêu được vị trí, thành phần và chức năng của các cơ quan dinh dưỡng. 

- HS chứng minh bộ não thỏ tiến hóa hơn não của các lớp động vật khác. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát hình, tìm kiến thức. 

- Kĩ năng thu thập thông tin và hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh hay mô hình bộ xương thỏ và thằn lằn. 

- Tranh phóng to hình 47.2 SGK. 

- Mô hình não thỏ, bò sát, cá. 


186 




III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


* Mở bài: Bài trước các em đã học cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời 
sống —» ở bài này ta tiếp tục nghiên cứu cấu tạo trong. 

Hoạt độngl 

BỘ XƯƠNG VÀ HỆ Cơ 

* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cấu tạo bộ xương và hệ cơ của thỏ đặc trưng 
cho lóp thú và phù hợp với việc vận động. 


a- Bộ xương 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh bộ 
xương thỏ và bò sát, tìm đặc điểm 
khác nhau về: 

+ Các phần của bộ xương. 

+ Xương lồng ngực. 

+ Vị trí của chi so với cơ thể. 

- GV gọi đại diện nhóm trình bày đáp 
án —» bổ sung ý kiến. 

- GV hỏi: Tại sao có sự khác nhau đó? 
—» Yêu cầu HS tự rút ra kết luận. 


b- Hệ cơ 

- Yêu cầu HS đọc SGK tr.152, trả lời 
câu hỏi: 

+ Hệ cơ của thỏ có đặc điểm nào liên 
quan đến sự vận động? 

+ Hệ cơ của thỏ tiến hóa hơn các lóp 
động vật trước ở những điểm nào? 

—» Yêu cầu HS rút ra kết luân. 


- Cá nhân quan sát tranh, thu nhận kiến 
thức. 

- Trao đổi nhóm —» tìm đặc điểm khác 
nhau. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Các bộ phận tương đồng. 

+ Đặc điểm khác: 7 đốt sống có xương 
mỏ ác, chi nằm dưới cơ thể. 

+ Sự khác nhau liên quan đến đời sống. 

* Kết luận: 

- Bộ xương gồm nhiều xương khớp 
với nhau để nâng đỡ, bảo vệ và giúp 
cơ thế vận động. 

- HS tự đọc SGK, trả lời câu hỏi. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Cơ vận động cột sống, có chi sau liên 
quan đến vận động của cơ thể. 

+ Cơ hoành, cơ liên sườn giúp thông khí 
ở phổi. 

* Kết luận: 

- Cơ vận động cột sống phát triển 

- Cơ hoành: tham gia vào hoạt động 
hô hấp. 


187 



Hoạt động 2 

CÁC Cơ QUAN DINH DƯỠNG 
Phiếu học tập 


Hệ cơ quan 

Vị trí 

Thành phần 

Chức năng 

Tuần hoàn 




Hô hấp 




Tiêu hóa 




Bài tiết 





* Mục tiêu: Chỉ ra được cấu tạo, ^ 
dưỡng. 

- GV yêu cầu: 

+ Đọc thông tin trong SGK liên quan 
đến các cơ quan dinh dưỡng. 

+ Quan sát tranh cấu tạo trong của thỏ, 
sơ đồ hệ tuần hoàn. 

+ Hoàn thành phiếu học tập. 


- GV kẻ phiếu học tập trên bảng. 

- GV tập hợp các ý kiến của các nhóm 
—» nhận xét. 

- GV thông báo đáp án đúng của phiếu 
học tập 


trí và chức năng của các cơ quan dinh 

- Cá nhân tự đọc SGK tr.153, 154, kết 
hợp quan sát hình 47.2 —» ghi nhớ kiến 
thức. 

- Trao đổi nhóm —» hoàn thành phiếu 
học tập. 

Yêu cầu đạt được: 

+ Thành phần các cơ quan trong hệ cơ 
quan. 

+ Chức năng của hệ cơ quan. 

- Đại diện 1 —» 5 nhóm lến điền vào 
phiếu trên bảng. 

- Các nhóm nhận xét, bổ sung. 

Thảo luận toàn lóp về ý kiến chưa thống 
nhất. 

Học sinh tự sửa chữa nếu cần. 


188 













Hệ cơ quan 

Vị trí 

Thành phần 

Chức năng 

Tuần hoàn 

Lồng ngực 

Tim có 4 ngăn, mạch 

máu 

Máu vận chuyển theo 2 
vòng tuần hoàn. Máu nuôi 
cơ thể là máu đỏ tươi 

Hô hấp 

Trong khoang 

ngực 

Khí quản, phế quản và 
phổi (mao mạch) 

Dẫn khí và trao đổi khí 

Tiêu hóa 

Khoang bụng 

Miệng thực quản 
—» dạ dày—> ruột, 
manh tràng 
- Tuyến gan, tụy 

Tiêu hóa thức ăn (đặc biệt 
là xenlulô) 

Bài tiết 

Trong khoang 
bụng sát sống 
lưng 

- 2 thận, ống dẫn tiểu, 
bóng đái, đường tiểu 

Lọc từ máu chất thừa và 
thải nước tiểu ra ngoài cơ 
thể. 


Hoạt động 3 

HỆ THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 

* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm tiến hóa của hệ thần kinh và giác quan của 
thú so với các lớp động vật có xương sống khác. 


- GV cho HS quan sát mô hình não của 
cá, bò sát, thỏ và trả lời câu hỏi: 

+ Bộ phận nào của não thỏ phát triển 
hơn não cá và bò sát? 

+ Các bộ phận phát triển đó có ý nghĩa 
gì trong đời sống của thỏ? 

+Đặc điểm các giác quan của thỏ? 

—> HS tự rút ra kết luận. 


- HS quan sát chú ý các phần đại não, 
tiểu não,... 

+ Chú ý kích thước. 

+ lìm ví dụ chứng tỏ sự phát triển của 
đại não: như tập tính phong phú. 

+ Giác quan phát triển. 

- 1 vài HS trả lời —> HS khác bổ sung. 

* Kết luận: Bộ não thỏ phát triển hơn 
hẳn các lớp động vật khác: 

+ Đại não phát triển che lấp các phần 
khác 

+ Tiểu não lớn nhiều nếp gấp —» liên 
quan tói các cử động phức tạp. 


189 
























Kết luận chung: HS đọc kết luận ở cuối bài. 


IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

HS trả lời câu hỏi: Nêu cấu tạo của thỏ chứng tỏ sự hoàn thiện so với lớp động 
vật có xương sống đã học. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Tìm hiểu về thú mỏ vịt và thú có túi. 

- Kẻ bảng tr.157 SGK vào vở bài tập. 


sự ĐA DẠNG CỦA THÚ 
BỌ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được sự đa dạng của lóp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính 
của chúng. 

- Giải thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều kiện sống 
khác nhau. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập yếu thích bộ môn. 


BÒÌ48 


190 




II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to hình 48.1, 48.2 SGK. 

- Tranh ảnh về đời sống của thú mỏ vịt và thú có túi. 

* HS: Kẻ bảng SGK tr.157 vào bài học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: GV cho HS kể tên số thú mà em biết—> gợi ý thêm rất nhiều loài thú 
khác sống ở mọi nơi —» làm nên sự đa dạng. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU Sự ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ 

* Mục tiêu: Thấy được sự đa dạng của lớp thú, đặc điểm cơ bản để phân chia 
lớp thú. 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK - HS tự đọc thông tin trong SGK và theo 

tr. 156, trả lời câu hỏi: dõi sơ đồ các bộ thú, trả lời câu hỏi. 

+ Sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở Yêu cầu nêu được: 
đặc điểm nào? + Số loài nhiều. 

+ Người ta phân chia lớp thú dựa trên + Dựa vào đặc điểm sinh sản. 

đặc điểm cơ bản nào? - Đại diện 1 —» 3 HS trả lời, HS khác bổ 

- GV nêu nhận xét và bổ sung thêm: sung. 

Ngoài đặc điểm sinh sản, khi phân 

chia người ta còn dựa vào điều kiện 
sống, chi và bộ răng. 

Nêu 1 số bộ thú: Bộ ăn thịt, bộ guốc 
chẩn, bộ guốc lẻ ... 

—» Yêu cầu HS tự rút ra kết luận. * Kết luận: 

- Lớp thú có sô lượng loài rất lớn 
sống ở khắp nơi 

- Phân chia lớp thú dựa trên đặc 
điểm sinh sản, bộ răng, chi... 


191 



Hoạt động 2 

BỘ THÚ HUYỆT - BỘ THÚ TÚI 


* Mục tiêu: Thấy được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú huyệt và bộ 
thú túi. Đăc điểm sinh sản của 2 bô. 


- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK 
tr.156, 157, hoàn thành bảng trong vở 
bài tập. 

- GV kẻ lên bảng để lần lượt HS 
tự điền. 

- GV chữa bằng cách thông báo 
đúng, sai. 

- Bảng kiến thức chuẩn. 


- Cá nhân HS đọc thông tin và quan sát 
hình, tranh ảnh mang theo về thú huyệt 
và thú có túi —» hoàn thành bảng. 

-Yêu cầu: Dùng số thứ tự. 

+ 1 vài HS lên bảng điền nội dung. 


Bảng: So sánh đặc điểm đời sống và tập tính 
của thú mỏ vịt và Kanguru 


Loài 

Nơi sống 

Cấu tạo 
chi 

Sự di 
chuyển 

Sinh 

sản 

Con sơ 

sinh 

Bộ phận 
tiết sữa 

Cách bú sữa 

Thú mỏ 

vịt 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

Kanguru 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

Các câu 

trả lời lựa 
chọn 

1- Nước 

ngọt, cạn 

2- Đồng 
cỏ 

1- Chi 

sau lớn 

khoẻ 

2- Chi có 

màng bơi 

1- Đi 

trên 

cạn và 

bơi 

trong 

nước 

2- Nhảy 

1- Đẻ 

con 

2- Đẻ 

trứng 

1- Bình 

thường 

2- Rất 

nhỏ 

1 - CÓ VÚ 

2-Không 

có núm 

vú, chỉ 
có tuyến 

sữa 

1 - Ngoặm chặt 
lấy vú, bú thụ 
động 

2- Hấp thụ sữa 
trên lông thú 
mẹ, uống sữa 
hoà tan trong 

nước 


192 



































- GV yêu cầu tiếp tục thảo luận: 

+ Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng mà được 
xếp vào lớp thú? 

+ Tại sao thú mỏ vịt con không bú sữa 
mẹ như chó con hay mèo con? 

+ Thú mỏ vịt có cấu tạo nào phù hợp 
với đời sống bơi lội ở nước? 

+ Kanguru có cấu tạo như thế nào phù 
hợp lối sống chạy nhảy trên đồng cỏ? 

+ Tại sao kanguru con phải nuôi trong 
túi ấp của thú mẹ? 

- GV cho thảo luận toàn lớp và nhận 
xét. 

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận: 

+ Cấu tạo. 

+ Đặc điểm sinh sản. 

- GV hỏi: Em biết thêm điều gì về thú 
mỏ vịt và kanguru qua sách báo và 
phim? 

Kết luận chung: HS đọc kết luận cu 


- Cá nhân xem lại thông tin SGK và bảng 
so sánh mới hoàn thành trao đổi nhóm. 
Yêu cầu: 

+ Nuôi con bằng sữa 
+ Thú mẹ chưa có núm vú. 

+ Chân có màng. 

+ 2 chân sau to khoẻ, dài. 

+ Con non nhỏ chưa phát triển đầy đủ. 

- Đại diện nhóm trình bày —» nhóm khác 
bổ sung. 

* Kết luận: 

- Thú mỏ vịt: 

+ Có lông mao dày, chân có màng 
+ Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi con 
bằng sữa. 

- Kanguru: 

+ Chi sau dài khoẻ, đuôi dài 
+ Đẻ con rất nhỏ, thú mẹ có núm vú. 

)i bài trong SGK. 


IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

Cho HS làm bài tập. 

Hãy đánh dấu X vào câu trả lời đúng. 

1- Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì: 

a- Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước, 
b- Nuôi con bằng sữa. 
c- Bộ lông dày giữ nhiệt, 
d- Đẻ trứng. 


193 



2- Con non của Kanguru phải nuôi trong túi ấp là do: 

a- Thú mẹ có đời sống chạy nhảy, 
b- Con non rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ. 
c- Con non chưa biết bú sữa. 
d- Thú mẹ chỉ có tuyến sữa. 


V. DẶN DÒ 

- Học bài. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Tìm hiểu về cá voi, cá heo và dơi. 


sự ĐA DẠNG CỦA THÚ (tiếp theo) 

BỘ DOI - BỘ CÁ VOI 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS phải nếu được đặc điểm cấu tạo của dơi và cá voi phù họp với điều 
kiện sống. 

- Thấy được 1 số tập tính của dơi và cá voi. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh cá voi, dơi. 


Bà/49 


194 




III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Nghiên cứu bộ thú có điều kiện sống đặc biệt đó là bay lượn và ở 
dưới nước. 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU MỘT VÀI TẬP TÍNH CỦA DƠI VÀ CÁ VOI 


*Mục tiêu: HS hiểu tập tính ăn của dơi và cá voi liên quan đến cấu tạo miệng. 


- Yêu cầu HS quan sát hình 49.1, đọc 
SGK tr.154, hoàn thành phiếu học tập 
số 1. 


- HS tự quan sát tranh với hiểu biết của 
mình, trao đổi nhóm hoàn thành phiếu 
học tập. 

Yêu cầu: 

+ Đặc điểm răng. 

+ Cách di chuyển trong nước và trên 
không. 

- HS chọn số 1, 2 điền vào các ô trên. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả —» 
các nhóm khác bổ sung, hoàn chỉnh 
đáp án. 


Phiếu học tập sô 1 


Tên động 

vật 

Di chuyển 

Thức ăn 

Đặc điểm răng, cách ăn 

Dơi 




Cá voi 




Câu trả lời 

lựa chọn 

1 - Bay không có 
đường bay rõ rệt. 

2- Bơi uốn mình 

theo chiều dọc 

1- Tôm, cá, động 
vật nhỏ. 

2- Sâu bọ 

1 - Không có răng lọc 
mồi bằng các khe của 
tấm sừng miệng. 

2- Răng nhọn sắc, phá 
vỡ vỏ cứng của sâu bọ. 


195 















- GV ghi kết quả của các nhóm lên bảng để 
so sánh. 

- GV hỏi thêm: Tại sao lại lựa chọn đặc 
điểm này? 

- GV thông báo đáp án đúng. - Các nhóm tự sửa chữa. 


* Kết luận: 

- Cá voi: Boi uốn mình, ăn bằng 
cách lọc mồi 

- Dơi: Dùng răng phá vỡ vỏ sâu 
bọ, bay không có đường rõ. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA DƠI VÀ CÁ VOI 

THÍCH NGHI VỚI ĐIỂU KIỆN SỐNG 

* Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm cấu tạo của chi trước, chi sau, hình dáng 
cơ thể phù hợp với đời sống. 

Phiếu học tập 2 

Hình dạng cơ thể Chi trước 

Dơi 
Cá voi 

- GV nêu yêu cầu: - Cá nhân tự đọc thông tin và quan 

+ Đọc thông tin SGK tr.159, 160, kết sát hình. 

hợp với quan sát hình 49.1, 49.2. - Trao đổi nhóm —» lựa chọn đặc điểm 

phù hợp. 


Chi sau 


Đặc điểm 


Tên động vật 



196 












+ Hoàn thành phiếu học tập số 2 - Hoàn thành phiếu học tập. 

- GV kẻ phiếu số 2 lên bảng. Yêu cầu: 

- Dơi: 

+ Cơ thể ngắn, thon nhỏ. 

+ Cánh rộng, chân yếu. 

- Cá voi: 

+ Cơ thể hình thoi. 

+ Chi trước biến đổi thành vây bơi. 

- GV lưu ý nếu ý kiến của các nhóm - Đại diện các nhóm lên bảng viết nội 
chưa thống nhất —» thảo luận tiếp —» dung. 

GV cho các nhóm lựa chọn để tìm - Nhóm khác theo dõi —» nhận xét và bổ 
hiểu số lựa chọn các phương án. sung. 

- GV nếu câu hỏi cho các nhóm: Tại 
sao lại chọn những đặc điểm này hay 
dựa vào đâu để lựa chọn? 

- GV thông báo đáp án đúng và tìm - HS theo dõi phiếu và tự sửa chữa, 
hiểu số nhóm có kết quả đúng nhiều 
nhất. 

Phiếu học tập 2 

Hình dạng cơ thể Chi trước 

- Thon nhỏ - Biến đổi thành cánh 

da (mềm rộng nối 
chi trước với chi sau 
và đuôi) 

- Hình thoi thon - Biến đổi thành bơi 

dài, cổ không chèo (có các xương 

phân biệt với thân, cánh, xương ống, 

xương bàn). 


Chi sau 

- Yếu —» bám 
vào vật —» 
không tự cất 
cánh. 

- Tiêu giảm 



197 

















- GV hỏi: 

+ Dơi có đặc điểm nào thích nghi với - HS dựa vào nội dung phiếu học tập 2 
đời sống bay lượn? trình bày. 

+ Cấu tạo ngoài cá voi thích nghi với 
đời sống trong nước thể hiện như thế 
nào? 

- GV hỏi thêm: 

+ Tại sao cá voi cơ thể nặng nề, vây - HS dựa vào cấu tạo của xương vây 
ngực rất nhỏ nhưng nó vẫn di chuyển giống chi trước —» khoẻ có thể có lóp 
được dễ dàng trong nước? mỡ dày. 

- GV đưa thêm 1 số thông tin về cá 

voi, cá heo. * Kết luận: Nội dung trong phiếu. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS làm bài tập sau: 

Hãy đánh dấu nhân (x) vào câu trả lời đúng. 

1- Cách cất cánh của dơi là: 
a- Nhún mình lấy đà từ mặt đất. 
b- Chạy lấy đà rồi vỗ cánh. 

c- Chân rời vật bám, buông mình từ trẽn cao. 
d- Cả a, b và c. 

2- Chọn những đặc điểm của cá voi thích nghi đời sông ở nước 

a- Cơ thể hình thoi, cổ ngắn, 
b- Vây lưng to giữ thăng bằng, 
c- Chi trước có màng nối các ngón, 
d- Chi trước dạng bơi chèo, 
e- Mình có vảy, trơn, 
g- Lóp mỡ dưới da dày. 


198 



V. DẶN DÒ 


- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Tìm hiểu về đời sống của chuột, hổ, báo. 

- Kẻ bảng 1 tr.164 SGK thêm cột "Cấu tạo chân". 


Bàiỏo 


sự ĐA DẠNG CỦA THÚ (tiếp) 

BỘ ẦN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ẢN THỊT 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được cấu tạo thích nghi với đời sống của bộ thú ăn sâu bọ, bộ thú 
gặm nhấm và bộ thú ăn thịt. 

- HS phân biệt được từng bộ thú thông qua những đặc điểm cấu tạo đặc 
trưng. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát tranh tìm kiến thức. 

- Kĩ năng thu nhập thông tin và kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức tìm hiểu thế giới động vật để bảo vệ loài có lợi. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 


- Tranh chân, răng chuột chù. 

- Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột. 

- Tranh bộ răng và chân của mèo. 


199 




III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU: BÔ ÃN SÂU BO, BÔ GĂM NHẤM YÀ BÔ ÃN THIT 


* Mục tiêu: Thấy được đặc điểm đời 

- GV yêu cầu: 

+ Đọc các thông tin của SGK tr.162, 
163, 164. 

+ Quan sát hình vẽ 50.1, 50.2, 50.3 
SGK. 

+ Hoàn thành bảng 1 trong vở bài tập. 

- GV treo bảng 1 —» HS tự điền vào 
các mục (bằng số). 

- GV cho thảo luận toàn lớp về những 
ý kiến cuả các nhóm. 

- GV cho HS quan sát bảng 1 với kiến 
thức đúng. 


sống và tập tính của 3 bộ thú. 

- Cá nhân tự đọc SGK —» thu thập thông 
tin. 

- Trao đổi nhóm —» quan sát kĩ tranh 
thống nhất ý kiến. 

- Yêu cầu: phân tích rõ cách bắt mồi, 
cấu tạo chân, răng. 

- Nhiều nhóm lên bảng ghi kết quả của 
nhóm vào bảng 1. 

- Các nhóm theo dõi —» bổ sung nếu 
cần. 

- HS tự điều chỉnh những chỗ chưa phù 
hợp (nếu có). 


Bảng 1: Tìm hiểu về bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt, bộ gặm nhấm 


Bộ thú 

Đại diện 

Môi 

trường 

sống 

Lối 

sống 

Cấu tạo 
răng 

Cách bắt 
mồi 

Chế độ 
ăn 

Cấu 

tạo 

chân 

Ản sâu 

-Chuột chù 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

bọ 

-Chuột 








chũi 

4 

1 

2 

3 

2 

1 

Gặm 

-Chuột 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

nhấm 

đồng 








- Sóc 

3 

2 

3 

1 

1 

0 

Ãn thịt 

- Báo 

2 

1 

1 

2 

2 

2 


- Sói 

1 

2 

1 

1 

2 

2 


200 




































Những câu trả lời lựa 

1- Trên 

1- 

1 - Răng 

1- Đuổi 

chọn 

mặt đất 

Đơn 

nanh dài 

mồi, bắt 


2- Trên 

độc 

nhọn, 

mồi. 


mặt đất 

2- 

răng hàm 

2- Rình vồ 


và trên 

Sống 

dẹp bên, 

mồi 


cây 

đàn 

sắc 

3- Tìm 


3- Trên 


2- Các 

mồi 


cây 


răng đều 



4-Đào 


nhọn 



hang 


3- Răng 



trong đất 


cửa lớn, 





có 





khoảng 

trống 

hàm. 



2- Ản 
động \ 

3- Ản 
tạp 


+ Ngoài nội dung trong bảng chúng ta còn biết thêm gì về đại diện 
thú này? 

Hoạt động 2 


1- Chi 

trước 

ngắn, 

bàn 

rộng 

ngón 

to 


to 

khoẻ 

các 

ngón 

có 

vuốt 

sắc 

nhọn 

dưới 

có 

nệm 

thịt 

dày. 


của 3 bô 


ĐẶC ĐIỂM CÂU TẠO PHÙ HỢP VỚI ĐỜI SỐNG CỦA 
BỘ GẶM NHẤM, BỘ ÃN SÂU BỌ VÀ BỘ ÃN THỊT 


* Mục tiêu: HS tìm được những đặc điểm phù hợp của 3 bộ này là bộ răng, 
cấu tạo chân và chế độ ăn. 

- Yêu cầu: Sử dụng nội dung ở bảng 1, - Cá nhân xem lại thông tin trong bảng, 
quan sát lại hình trả lời câu hỏi: quan sát chân, răng của các đại diện. 

+ Dựa vào cấu tạo của bộ răng phân - Trao đổi nhóm hoàn thành đáp án. 

biệt bộ ăn sâu bọ, bộ ăn thịt và bộ gặm 

nhấm. 


201 












- Thảo luận toàn lớp về đáp án —» nhận 
xét và bổ sung. 

- Rút ra các đặc điểm cấu tạo thích nghi 
với đời sống của từng bộ. 

* Kết luận: 

- Bộ thú ăn thịt: 

+ Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài 
nhọn, răng hàm có mấu dẹp sắc 
+ Ngón chân có vuốt cong, dưới có 
đệm thịt êm. 

- Bộ thú ăn sâu bọ: 

+ Mõm dài, răng nhọn 
+ Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón 
tay to khoẻ -» đào hang. 

- Bộ gặm nhấm: 

+ Răng cửa lớn luôn mọc dài thiếu 
răng nanh. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS làm bài tập 

1- Hãy lựa chọn những đặc điểm của bộ thú ăn thịt trong các đặc 
điểm sau: 

a- Răng cửa lớn có khoảng trống hàm. 
b- Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp 2 bên sắc. 
c- Rình và vồ mồi. 
d- Ản tạp. 

e- Ngón chân có vuốt cong nhọn sắc, nệm thịt dày. 
g- Đào hang trong đất. 


+ Đặc điểm cấu tạo chân báo, sói phù 
hợp với việc săn mồi và ăn thịt như thế 
nào? 

+ Nhận biết bộ thú ăn thịt, thú ăn sâu 
bọ, thú gặm nhấm nhờ cách bắt mồi 
như thế nào? 

+ Chân chuột chũi có đặc điểm gì phù 
hợp với việc đào hang trong đất? 


202 



2- Những đặc điểm cấu tạo răng cửa lớn có khoảng trỏng hàm, răng cửa 
mọc dài liên tục thuộc bộ thú nào? 

a- Bộ thú ăn thịt. 

b- Bộ thú ăn sâu bọ. 

c- Bộ gặm nhấm. 

c- Bộ dơi. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Tìm hiểu đặc điểm sống của trâu bò, khỉ... 

- Kẻ bảng tr.167 SGK vào vở bài tập. 


BỎÌ5Ĩ 


sự ĐA DẠNG CỦA THÚ (tiếp) 

CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được những đặc điểm cơ bản của thú móng guốc và phân biệt được 
bộ guốc chẩn, bộ guốc lẻ. 

- Nêu được đặc điểm bộ linh trưởng, phân biệt được các đại diện của 
bộ linh trưởng. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu quý và bảo vệ động vật. 


203 




II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác. 

- HS kẻ bảng tr. 167 SGK vào vở bài tập. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Tiếp tục nghiên cứu những bộ thú có đặc điểm đặc biệt. 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU CÁC BỘ MÓNG GUỐC 

* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm chung của bộ móng guốc. Phân biệt bộ 


guốc chẵn, bộ guốc lẻ. 

- GV yêu cầu, đọc SGK tr.166, 167, 
quan sát hình 51.3 trả lời câu hỏi: 

+ Tìm đặc điểm chung của bộ móng 
guốc? 

+ Chọn từ phù hợp điền vào bảng trong 
vở bài tập. 

- GV kẻ lên bảng để HS chữa. 

- GV nên lưu ý nếu ý kiến chưa thống 
nhất —» tiếp tục thảo luận. 

- GV đưa nhận xét và đáp án đúng —> 
HS tư sửa chữa. 


- Cá nhân đọc thông tin trong SGK 
tr.166, 167. 

Yêu cầu: 

+ Móng có guốc. 

+ Cách di chuyển. 

- Trao đổi nhóm để hoàn thành bảng 
kiến thức. 

- Đại diện các nhóm lên điền từ phù hợp 
vào bảng. 

- Nhóm khác nhận xét bổ sung (nếu 
cần). 


Bảng kiến thức chuẩn 

Cấu tạo, đòi sông và tập tính một sỏ đại diện thú móng guốc 


Tên động vật 

SỐ ngón chân 

Sừng 

Chê độ ăn 

Lối sống 

Lợn 

Chẩn (4) 

Không sừng 

Ăn tạp 

- Đàn 

Hươu 

Chẩn (2) 

Có sừng 

Nhai lại 

- Đàn 

Ngựa 

Lẻ(l) 

Không sừng 

Không nhai lại 

- Đàn 


204 

























Voi 

Lẻ (5) 

Không sừng 

Không nhai lại 

- Đàn 

Tê giác 

Lẻ (3) 

Có sừng 

Không nhai lại 

- Đơn độc 

Những câu 

Chẵn 

Có sừng 

Nhai lại 

Đơn độc 

trả lời lựa 

Lẻ 

Không có 

Không nhai lại 

Đàn 

chọn 


sừng 

Ăn tạp 



- GV yêu cầu tiếp tục trả lời câu hỏi: - Các nhóm sử dụng kết quả của bảng 

+ Tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc trên —» trao đổi trả lời câu hỏi. 

chẩn và bộ guốc lẻ. Yêu cầu: 

+ Nêu được số ngón chân có guốc. 

+ Sừng, chế độ ăn. 

- Đại diện nhóm trình bày câu trả lời. 

- GV yêu cầu rút ra kết luận về: - Nhóm khác nhận xét và bổ sung. 

+ Đặc điểm chung của bộ. * Kết luận: Đặc điểm của bộ móng 

+ Đặc điểm cơ bản để phân biệt bộ guốc. 

guốc chẩn và guốc lẻ. - Sô ngón chân tiêu giảm, đốt cuối 

mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc. 

- Bộ guốc chẵn: Sô ngón chân chẵn, 
có sừng, đa sô nhai lại. 

- Bộ guốc lẻ: Sô ngón chân lẻ, không 
có sừng (trừ tê giác), khỏng nhai lại. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU BỘ LINH TRƯỞNG 

* Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cơ bản của bộ, phân biệt 1 số đại diện 
trong bộ. 

(*) Đặc điểm chung của bộ. - HS tự đọc thông tin ■ trong SGK tr.168, 

- Yêu cầu nghiên cứu SGK và quan sát quan sát hình 51.4, kết họp với những hiểu 

hình 51.4 trả lời câu hỏi: biết về bộ này —» trả lời câu hỏi. 

+ lìm đặc điểm cơ bản của bộ linh Yêu cầu: 

trưởng? + Chi có cấu tạo đặc biệt. 


205 



















+ Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất 
giỏi? 


(*) Phân biệt các đại diện: 

+ Phân biệt 3 đại diện của bộ linh 
trưởng bằng đặc điểm nào? 

- GV kẻ nhanh bảng so sánh để HS 
điền . 


+ Chi có khả năng cầm nắm, bám chặt. 

-1 vài em trình bày —» HS khác bổ sung. 

- Cá nhân tự tìm đặc điểm phù hợp 3 đại 
diện ở sơ đồ tr.168. 

- 1 số HS lên bảng điền vào các đặc 
điểm —» HS khác bổ sung. 


Bảng kiến thức chuẩn 


Tên động vật 

Đặc điểm 

Khỉ hình người 

Khỉ 

Vượn 

Chai mông 

Không có 

Chai mông lớn 

CÓ chai mông 

nhỏ 

lũi má 

Không có 

Túi má lớn 

Không có 

Đuôi 

Không có 

Đuôi dài 

Không có 


- GV yêu cầu HS rút ra kết luận. 


* Kết luận: Bộ linh trưởng 

- Đi bằng bàn chân 

- Bàn tay, bàn chân có 5 ngón 

- Ngón cái đối diện với các ngón còn 
lại —» thích nghi với sự cầm nám và 
leo trèo 

- Ãn tạp. 


Hoạt động 3 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP THÚ 

*Mục tiêu: HS nêu được những đặc điểm chung của lóp thú thể hiện là lóp 
động vật tiến hoá nhất. 

- GV yêu cầu: 

+ Nhớ lại kiến thức đã học về lóp thú. 


206 


- HS trao đổi nhóm —» tìm đặc điểm 
chung nhất. 





















+ Thông qua các đại diện tìm đặc điểm - Đại diện trình bày —» nhóm khác bổ 
chung. sung cho hoàn thiện. 

Chú ý đặc điểm: Bộ lông, đẻ con, răng, * Kết luận: Đặc điểm chung của lốp 
hệ thần kinh. thú: 

- Là động vật có xương sông, có tổ 
chức cao nhất 

- Thai sinh và nuôi con bằng sữa 

- Có lông mao, bộ răng phân hóa 
3 loại 

- Tim 4 ngăn, bộ não phát triển, là 
động vật hằng nhiệt. 

Hoạt động 4 

VAI TRÒ CỦA THÚ 

* Mục tiêu: HS nẽu được giá trị nhiều mặt của lớp thú. 

- Cá nhân tự nghiên cứu thông tin trong SGK 
tr.168. 

- Trao đổi nhóm trả lời. Yêu cầu: 

+ Phân tích riêng từng giá trị như: cung cấp thực 
phẩm, dược phẩm ... 

+ Xây dựng khu bảo tồn, cấm săn bắn. 

- Đại diện nhóm trình bày —> nhóm khác bổ sung. 
* Kết luận: 

- Vai trò: Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược 
liệu, nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ và tiêu diệt 
gặm nhấm có hại. 

- Biện pháp: 

+ Bảo vệ động vật hoang dã 
+ Xây dựng khu bảo tồn động vật 
+ Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị 
kinh tế. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 


- GV yêu cầu: Đọc SGK trả 
lời câu hỏi: 

+ Thú có những giá trị gì 
trong đời sống con người? 

+ Chúng ta làm gì để bảo vệ 
và giúp thú phát triển? 

- GV nhận xét ý kiến của HS 
và yêu cầu HS rút ra kết 
luận. 


207 



IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

1 - Hoàn thành bảng sau : 



2- So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn. 


V. DẶN DÒ 

- Học bài và trả lời câu hỏi. 

- Tìm hiểu 1 số tập tính, đời sống của thú. 


THỰC HÀNH 

XEM BẢNG HÌNH VỀ ĐÒI SỐNG 
VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Giúp HS củng cố mở rộng bài học về các môi trường sống và tập tính của thú. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát hoạt động của thú trẽn phim ảnh. 

- Kĩ năng nắm bắt nội dung thông qua kênh hình. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 


Bài 52 


208 








II. CHUẤN Bị 

GV: Chuẩn bị máy chiếu, băng hình. 
HS: - Ôn lại kiến thức lớp thú. 


- Kẻ bảng: Đời sống và tập tính của thú vào vở bài tập. 


Tên động 
vật quan 

sát được 

Môi 

trường 

sống 

Cách di 
chuyển 

Kiếm ăn 

Sinh 

sản 

Đặc điểm 

khác 

Thức ăn 

Bắt mồi 























III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: 

GV yẽu cầu: 

+ Theo dõi nội dung trong băng hình. 
+ Hoàn thành bảng tóm tắt. 

+ Hoạt động theo nhóm. 

+ Giữ trật tự, nghiêm túc. 

* Tiến hành 


Hoạt động 1 

GIÁO YIÊN CHO HỌC SINH XEM LAN THỨ NHẤT 
TOÀN BỘ ĐOẠN BẢNG HÌNH 

Hoạt động 2 

GIÁO YIÊN CHO HỌC SINH XEM LẠI ĐOẠN BẢNG HÌNH 
VỚI YÊU CẦU QUAN SÁT 

Môi trường sống. 

Cách di chuyển. 

209 














Cách kiếm ăn. 

Hình thức sinh sản, chăm sóc con. 

Hoàn thành bảng ở vở bài tập. 

GV kẻ sẵn bảng để HS chữa bài. 

Hoạt động 3 

THẢO LUẬN NỘI DUNG BÃNG HÌNH 

GV dành 7 phút để học sinh hoàn chỉnh nội dung bài của nhóm. 

GV đưa ra câu hỏi: 

+ Hãy tóm tắt những nội dung chính của băng hình. 

+ Kể tên những động vật quan sát được. 

+ Thú sống ở những môi trường nào. 

+ Hãy trình bày các loại thức ăn và cách kiếm mồi đặc trưng của từng 
nhóm thú. 

+ Thú sinh sản như thế nào ? 

+ Em còn phát hiện những đặc điểm nào khác nữa ở thú ? 

HS dựa vào nội dung của bảng —» trao đổi trong nhóm hoàn thành câu trả lời. 

+ Đại diện các nhóm lên ghi kết quả trên bảng —» nhóm khác theo dõi nhận 
xét và bổ sung. 

GV: thông báo đáp án đúng để các nhóm tự sửa chữa (nếu cần). 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

Nhận xét: 

+ Tinh thần, thái độ học tập của HS. 

+ Dựa vào bảng thu hoạch đánh giá kết quả học tập của nhóm. 

V. DẶN DÒ 


Ôn tập lại toàn bộ 6 chương đã học. 

Kẻ bảng trang 174 SGK vào vở bài tập. 


210 



Chương 7 

sự TIẾN HOÁ CỦA ĐỘNG VẬT 


Bài 53 


MÔI TRƯÒNG SỐNG 
VÀ Sự VẬN ĐỘNG - DI CHUYỂN 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được các hình thức di chuyển của động vật. 

- Thấy được sự phức tạp và phân hoá của cơ quan di chuyển. 

- Ý nghĩa của sự phân hoá trong đời sống của động vật. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng so sánh quan sát. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và động vật. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh hình 53.1 SGK. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Mở bài như SGK. 


211 






Hoạt động 1 

TÌM HIỂU CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN của động YẬT 
* Mục tiêu: Nêu được các hình thức di chuyển chủ yếu của động vật. 


Yếu cầu: Nghiên cứu SGK và hình 53.1 —» 
làm bài tập. 

+ Hãy nối các cách di chuyển ở các ô với 
loài động vật cho phù hợp. 

- GV treo tranh hình 53.1 để HS chữa bài 

- GV hỏi: 

+ Động vật có những hình thức di chuyển 
nào? 

- GV hỏi: 

+ Ngoài những động vật ở đây em còn biết 
những động vật nào? Nêu hình thức di 
chuyển của chúng ? 

* GV yêu cầu HS rút ra kết luận. 


- Cá nhân tự đọc thông tin và quan 
sát hình 53.1 SGK trang 172. 

- Trao đổi nhóm hoàn thành phần 
trả lời. 

+ Yếu cầu: 1 loài có thể có nhiều 
cách di chuyển. 

- Đại diện các nhóm lên chữa bài 
gạch nối bằng các màu khác nhau. 

- Nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Nhìn sơ đồ —» HS nhắc lại hình 
thức di chuyển của một số động vật 
như: bò, bơi, chạy, đi, bay... 

- HS có thể kể thêm: 

Tôm: Bơi, bò, nhảy. 

Vịt: Đi, bơi. 

* Kết luận: 

Động vật có nhiều cách di chuyển 
như: đi, bò, chạy, nhảy, bơi... phù 
hợp môi trường và tập tính của 
chúng. 


Hoạt động 2 

Sự PHỨC TẠP HOÁ VÀ Sự PHÂN HOÁ CÁC BỘ PHẬN DI CHUYỂN 

Ở ĐỘNG VẬT 

* Mục tiêu: HS thấy được sự phân hoá ngày càng phức tạp của bộ phận di 
chuyển để phù họp với cách di chuyển. 


212 



- GV yêu cầu: 

+ Nghiên cứu SGK và quan sát hình 52.2 
trang 173. 

+ Hoàn thành phiếu học tập "Sự phức tạp 
hoá và phân hoá bộ phận di chuyển ở động 
vật" như trong SGK trang 173. 

- GV ghi nhanh đáp án của các nhóm lên 
bảng theo thứ tự 1, 2, 3... 

- GV nên hỏi HS: Tại sao lựa chọn loài 
động vật với đặc điểm tương ứng? (để 
củng cố kiến thức). 

- Khi nhóm nào chọn sai GV giảng giải để 
HS lựa chọn lại. 

- GV yêu cầu các nhóm theo dõi phiếu 
kiến thức chuẩn. 


- Cá nhân tự nghiên cứu tóm tắt 
SGK quan sát hình 52.2. 

- Thảo luận nhóm hoàn thành nội 
dung phiếu học tập. 

- Đại diện một vài nhóm trả lời đáp 
án —» nhóm khác bổ sung. 


- HS theo dõi, sửa chữa (nếu cần). 


TT 

Đặc điểm cơ quan di chuyển 

Tên đơn vị 

1 

Chưa có bộ phận di chuyển, có đời sống bám, cố định 

San hô, hải quỳ 


Chưa có bộ phận di chuyển, di chuyển chậm kiểu sâu đo 

Thuỷtức 


Bộ phận di chuyển rất đơn giản (mấu lồi cơ và tơ bơi) 

Rươi 


Bộ phận di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt 

Rết, thằn lằn 

5 

Bộ phận di chuyển 
được phân hoá 

thành các chi có 

cấu tạo và chức 
năng khác nhau 

5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi 

Vây bơi với các tia vây 

2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy 

Bàn tay, bàn chân cầm nắm 

Chi 5 ngón có màng bơi 

Cánh được cấu tạo bằng màng da 
Cánh được cấu tạo bằng lông vũ 

Tôm 

Cá chép 

Châu chấu 

Khỉ, vượn 

Ếch 

Dơi 

Chim, gà. 


213 
















-Yêu cầu HS theo dõi lại nội dung trong 
phiếu học tập trả lời câu hỏi: 

+ Sự phức tạp và phân hoá bộ phận di 
chuyển ở động vật thể hiện như thế nào? 


+ Sự phức tạp và phân hoá này có ý 
nghĩa gì? 

- GV tổng kết lại ý kiến của HS thành 2 
vấn đề đó là: 

+ Sự phân hoá về cấu tạo các bộ phận 
di chuyển. 

+ Chuyên hoá dần về chức năng. 

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận. 


IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 


- HS tiếp tục trao đổi nhóm theo 2 
câu hỏi. 

- Yêu cầu nêu được: 

+ Từ chưa có bộ phận di chuyển đến 
có bộ phận di chuyển đơn giản —» 
phức tạp dần. 

+ Sống bám —» di chuyển chậm —» di 
chuyển nhanh. 

+ Giúp cho việc di chuyển có hiệu 
quả. 

- Đại diện một nhóm trình bày. 
Nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: Sự phức tạp hoá và 
phân hoá của bộ phận di chuyển 
giúp động vật di chuyển có hiệu 
quả thích nghi với điều kiện sống. 


HS làm bài tập: 


1. Cách di chuyển: "đi, bay, bơi" là của loài động vật nào? 


a. Chim cánh cụt 

b. Dơi 

c. Vịt trời 

d. Đà điểu 


"s 


>“ 




Đáp án c 


2. Nhóm động vật nào dưới đây chưa có bộ phận di chuyển, có đời sống 
bám, cô định? 


a. Hải quỳ, đỉa 

b. Thuỷ tức, lươn 

c. San hô, hải quỳ 

d. San hô, rắn 




- 

Đáp án c 


214 



3. Nhóm động yật nào có bộ phận di chuyển phân hoá thành chi 5 ngón 
để cầm nắm? 


a. Gấu, chó, mèo 

b. Khỉ, sóc, dơi 

c. Vượn, khỉ, tinh tinh 

d. Voi, vượn, gà 




> 




Đáp án c 


V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Kẻ trước bảng tr. 176 SGK vào vở bài tập. 

- Ôn lại nhóm động vật đã học. 

- Đọc mục "Em có biết". 


TIẾN HOÁ VỀ Tổ CHỨC co THE 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS nẽu được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vật 
thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng. 

2. Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh. 

- Kĩ năng phân tích, tư duy. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh hình 54.1 SGK phóng to. 

-HSkẻ bảngSGKtr. 176. 

215 


Bài 54 




III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Mở bài: nhưSGK. 


Hoạt động 1 

SO SÁNH MỘT SỐ HỆ cơ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT 


- GV yêu cầu quan sát tranh đọc các 
câu trả lời —» hoàn thành bảng trong 
vở bài tập. 

- GV kẻ bảng để HS chữa bài. 


- GV lưu ý nên gọi nhiều nhóm để biết 
được ý kiến của HS. 

- GV ghi phần bổ sung vào cạnh bảng 
để HS tiếp tục theo dõi và trao đổi. 

- GV nên kiểm tra số lượng các nhóm 
có kết quả đúng và chưa đúng. 

- Yêu cầu HS quan sát nội dung bảng 
kiến thức chuẩn. 


- Cá nhân đọc nội dung bảng, ghi nhận 
kiến thức. 

- Trao đổi nhóm lựa chọn câu trả lời. 

- Hoàn thành bảng. 

Yêu cầu: 

+ Xác định được các ngành. 

+ Nêu cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp 
dần. 

- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả vào 
bảng 1. 

- Nhóm khác theo dõi —» bổ sung. 


- HS theo dõi và tư sửa chữa. 


Tên 

ĐV 

Ngành 

Hô hấp 

Tuần hoàn 

Thần kinh 

Sinh dục 

Trùng 

biến 

hình 

ĐV 

nguyên 

sinh 

Chưa 
phân hoá 

Chưa có 

Chưa phân hoá 

Chưa phân 
hoá 

Thuỷ 

tức 

Ruột 

khoang 

Chưa 
phân hoá 

Chưa có 

Hình mạng lưới 

Tuyến SD 
không có 
ống dẫn 

Giun 

đất 

Giun đốt 

Da 

Tim đơn giản, tuần 
hoàn kín 

Hình chuỗi hạch 

Tuyến SD có 
ống dẫn 


216 




























Tôm 

sông 

Chân 

khớp 

Mang 
đơn giản 

Tim đơn giản, hệ 
tuần hoàn hở 

Chuỗi hạch có 
hạch não 

Tuyến SD có 
ống dẫn 

Châu 

chấu 

Chân 

khớp 

Hệ ống 
khí 

Tim đơn giản, hệ 
tuần hoàn hở 

Chuỗi hạch, 
hạch não lớn 

Tuyến SD có 
ống dẫn 

Cá 

chép 

Động vật 
có 

xương 

sống 

Mang 

Tim có 1 tâm nhĩ, 

1 tâm thất, tuần 
hoàn kín, máu đỏ 
tươi nuôi cơ thể 

Hình ống, bán 
cầu não nhỏ, 
tiểu não hình 
khối trơn 

Tuyến SD có 
ống dẫn 

Ếch 

đồng 

trưởng 

thành 

Động vật 

xương 

sống 

Da và 
phổi 

Tim có 2 tâm nhĩ, 

1 tâm thất, hệ tuần 
hoàn kín, máu pha 
nuôi cơ thể 

Hình ống, bán 
cầu não nhỏ. 
tiểu não nhỏ dẹp 

Tuyến SD có 
ống dẫn 

Thằn 

lằn 

bóng 

Động vật 
có 

xương 

sống 

Phổi 

Tim có 2 tâm nhĩ, 

1 tâm thất có vách 
hụt, hệ tuần hoàn 
kín, máu pha ít 
nuôi cơ thể 

Hình ống, bán 
cầu não nhỏ, 
tiểu não phát 
triển hơn ếch 

Tuyến SD có 
ống dẫn 

Chim 

bồ câu 

Động vật 
có 

xương 

sống 

Phổi và 

túi khí 

Tim có 2 tâm nhĩ, 

2 tâm thất, tuần 
hoàn kín, máu đỏ 
tươi nuôi cơ thể 

Hình ống, bán 
cầu não lớn, tiểu 
não lớn có 2 

mấu bên nhỏ 

Tuyến SD có 
ống dẫn 

Thỏ 

Động vật 
có 

xương 

sống 

Phổi 

Tim 2 tâm nhĩ, 2 
tâm thất, tuần hoàn 
kín, máu đỏ tươi 
nuôi cơ thể 

Hình ống, bán 
cầu não lớn, vỏ 
chất xám, khe, 
rãnh, tiểu não 
có 2 mấu bên 

lớn 

Tuyến SD có 
ống dẫn 


Hoạt động 2 

Sự PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC cơ THỂ 

* Mục tiêu: học sinh chỉ ra được sự phân hoá và chuyến hoá của các hệ 
cơ quan. 

- GV yêu cầu HS quan sát lại nội dung - Cá nhân theo dõi thông tin ở bảng 
bảng —» trả lời câu hỏi: ghi nhớ kiến thức (lưu ý:theo hàng dọc 


217 













































+ Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan hô 
hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục 
được thể hiện như thế nào qua các lớp 
động vật đã học? 


- GV ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm 
và phần bổ sung lến bảng. 

- GV nhận xét đánh giá và yêu cầu HS 
rút ra kết luận về sự phức tạp hoá tổ 
chức cơ thể. 


- GV hỏi thêm: 

+ Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể ở 
động vật có ý nghĩa gì? 


từng hệ cơ quan). 

- Trao đổi nhóm. 

Yêu cầu: 

+ Hệ hô hấp từ chưa phân hoá trao đổi 
qua toàn bộ da —> mang đơn giản —» 
mang —» da và phổi —» phổi. 

+ Hệ tuần hoàn: chưa có tim —» tim 
chưa có ngăn —» tim có 2 ngăn —» 3 
ngăn —» tim 4 ngăn. 

+ Hệ thần kinh từ chưa phân hoá —» đến 
thần kinh mạng lưới —> chuỗi hạch đơn 
giản —> chuỗi hạch phân hoá (não, hầu, 
bụng...) —» hình ống phân hoá bộ não, 
tuỷ sống. 

+ Hệ sinh dục: chưa phân hoá —» tuyến 
sinh dục không có ống dẫn —» tuyến 
sinh dục có ống dẫn. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: 

Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể của 
các lóp động vật thể hiện ở sự phân hoá 
về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng. 

- HS có thể dựa vào sự hoàn chỉnh của 
hệ thần kinh liên quan đến tập tính phức 
tạp, yêu cầu nêu được: 

+ Các cơ quan hoạt động có hiệu quả 
hơn. 

+ Giúp cơ thể thích nghi với môi trường 
sống. 


218 



IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 


GV cho HS trả lời câu hỏi. 

Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá của hệ tuần hoàn và hệ thần kinh 
của động vật. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- HS kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập. 


Bảng 1. So sánh sinh sản vỏ tính với sinh sản hữu tính 


Hình thức sinh sản 

SỐ cá thể tham gia 

Thừa kê đặc điểm của 

1 cá thể 

2 cá thể 

Vô tính 




Hữu tính 





Bảng 2. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật 
(SGK tr. 180). 


Bài 55 


TIEN HOA VE SINH SAN 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nêu được sự tiến hoá các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đến 
phức tạp (sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính). 

- Thấy được sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính. 

2. Kĩ năng 

Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. 


219 













3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh sinh sản vô tính ở trùng roi, thuỷ tức. 

- Tranh về sự chăm sóc trứng và con. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: 

Sinh sản là đặc điểm đặc trưng của sinh vật để duy trì nòi giống. 
Động vật có những hình thức sinh sản nào? 

Sự tiến hoá các hình thức sinh sản thể hiện như thế nào? 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH 

* Muc tiêu: Hoc sinh nêu đươc khái niêm sinh sản vô tính —» các hình thức 


sinh sản vô tính ở động vật. 

- Yêu cầu nghiên cứu SGK trả lời câu 
hỏi: 

+ Thế nào là sinh sản vô tính? 

+ Có những hình thức sinh sản vô tính 
nào? 

- GV treo tranh một số hình thức sinh 
sản vô tính ở động vật không xương 
sống. 

+ Hãy phân tích các cách sinh sản ở 
thuỷ tức và trùng roi ? 

+ lìm một số động vật khác có kiểu 
sinh sản giống như trùng roi. 


- Cá nhân tự đọc tóm tắt trong SGK tr. 
179 trả lời câu hỏi. 

Yêu cầu: 

+ Không có sự kết hợp đực, cái. 

+ Phân đôi, mọc chồi. 

- Một vài HS trả lời —» HS khác bổ 
sung. 

- HS lưu ý: chỉ có một cá thể tự phân 
đôi hay mọc thêm một cơ thể mới. 

- HS có thể kể: trùng amíp, trùng giày. 


220 



- GV yêu cầu HS rút ra kết luận. 


* Kết luận: 

- Sinh sản vô tính không có sự kết 
hợp tế bào sinh dục đực và cái. 

- Hình thức sinh sản: 

+ Phân đôi cơ thể 

+ Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi và 
tái sinh. 


Hoạt động 2 

TÌM HIỂU HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH 

* Mục tiêu: Học sinh nêu được khái niệm sinh sản hữu tính và sự hoàn chỉnh 
các hình thức sinh sản hữu tính thông qua các lớp động vật. 


- Yêu cầu: đọc SGK tr. 179 trả lời câu 
hỏi: 

+ Thế nào là sinh sản hữu tính? 

+ So sánh sinh sản vô tính với sinh sản 
hữu tính (bằng cách hoàn thành bảng 1). 

- GV kẻ bảng để HS so sánh. 


a. Sinh sản hữu tính 

- Cá nhân tự đọc tóm tắt SGK tr.143 
—» trao đổi nhóm. 

Yêu cầu: 

+ Có sự kết hợp đực và cái. 

+ Tìm đặc điểm giống và khác 

- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả 
vào bảng. 

- Nhóm khác nhận xét và bổ sung. 


Hình 

thức sinh 
sản 

Số cá thể 
tham gia 

Thừa kế 
đặc điểm 

Hình 

thức sinh 
sản 

SỐ cá thể 
tham gia 

Thừa kế đặc 
điểm 

của 1 

cá thể 

của 2 

cá thể 

■ 

của 

2 cá 

thể 

Vô tính 




Vô tính 

1 

1 


Hữu tính 




Hữu tính 

2 


2 


221 






















Từ nội dung bảng so sánh này rút ra 
nhận xét gì? 

+ Em hãy kể tên một số động vật 
không xương sống và động vật có xương 
sống sinh sản hữu tính mà em biết. 

- GV phân tích: một số động vật không 
xương sống có cơ quan sinh dục đực 
và cái trến một cơ thể được gọi là 
lưỡng tính 

-Yêu cầu trả lời câu hỏi: 

+ Hãy cho biết giun đất, giun đũa cơ 
thể nào là lưỡng tính, phân tính và có 
hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh 
trong? 

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận: 
sinh sản hữu tính và các hình thức sinh 
sản hữu tính. 


- GV giảng giải: Trong quá trình phát 
triển của sinh vật tổ chức cơ thể ngày 
càng phức tạp. 

+ Hình thức sinh sản hữu tính hoàn 
chỉnh dần qua các lóp động vật được 
thể hiện như thế nào? 


+ HS phải nẽu được: 

- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh 
sản vô tính. 

- Kết hợp đặc tính của cả bố và mẹ. 

- HS nêu: thuỷ tức, giun đất, châu 
chấu, sứa,... gà, mèo, chó... 


* Kết luận: 

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh 
sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục 
đực và tế bào sinh dục cái tạo thành 
họp tử. 

- Sinh sản hữu tính trên cá thể đơn tính 
hay lưỡng tính. 

b. Sự tiến ho á các hình thức sinh sản 
hữu tính 

- HS nhớ lại cách sinh sản của loài 
động vật cụ thể như giun, cá, thằn lằn, 
chim, thú. 

- Trao đổi nhóm, nêu được: 

+ Loài đẻ trứng, đẻ con. 

+ Thụ tinh ngoài, trong. 

+ Chăm sóc con. 


222 



- GV tổng kết ý kiến của các nhóm 
thông báo đó là những đặc điểm thể 
hiện sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản 
hữu tính. 

- GV yêu cầu các nhóm hoàn thành 
bảngởSGKtr. 180. 

- GV kẻ sẵn bảng này —» treo để HS 
chữa. 

- GV lưu ý nếu có ý kiến nào chưa 
thống nhất thì cho các nhóm tiếp tục 
trao đổi. 

- GV cho HS theo dõi bảng kiến thức 
chuẩn. 


- Đại diện nhóm trình bày ý kiến —» 
nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Trong mỗi nhóm: 

+ Cá nhân đọc những câu lựa chọn, nội 
dung trong bảng. 

+ Thống nhất ý kiến của nhóm để hoàn 
thành nội dung. 

- Đại diện nhóm lên ghi ý kiến của 
nhóm mình vào bảng của GV. 

- Các nhóm nhận xét và bổ sung ý kiến. 

- HS theo dõi tự sửa chữa nếu cần. 


Bảng 2. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật 


Tên bài 

Thụ 

tinh 

Sinh sản 

Phát triển phôi 

Tập tính bảo vệ 
trứng 

Tập tính nuôi 

con 

Trai 

sông 

Ngoài 

Đẻ ừứng 

Biến thái 

Không đào hang 
làm tổ 

Con non (ấu 
trùng) tự 
kiếm mồi 

Châu 

chấu 

Ngoài 

Đẻ trứng 

Biến thái 

Trứng trong hốc 
đất 

Con non tự 
kiếm ăn 

Cá chép 

Ngoài 

Đẻ trứng 

Trực tiếp (không 
nhau thai) 

Không làm tổ 

Con non tự 
kiếm mồi 


Ngoài 

Đẻ trứng 

Biến thái 

Không đào hang 
làm tổ 


Thằn lằn 
bóng 
đuôi dài 

Trong 

Đẻ ừứng 

Trực tiếp (không 
nhau thai) 

Đào hang 

Con non tự 
kiếm mồi 

Chim bồ 

câu 

Trong 

Đẻ trứng 

Trực tiếp (không 
nhau thai) 

Làm tổ, ấp 
trứng 

Bằng sữa 
diều, mớm 
mồi 

Thỏ 

Trong 

Đẻ con 

Trực tiếp (có 
nhau thai) 

Lót ổ 

Bằng sữa mẹ 


223 




















































- Dựa vào bảng trên trao đổi nhóm trả - Các nhóm tiếp tục trao đổi trả lời câu 

lời câu hỏi: hỏi —> yêu cầu: 

+ Thụ tinh trong ưu việt hơn so với thụ + Thụ tinh trong —» số lượng trứng được 
tinh ngoài như thế nào? thụ tinh nhiều. 

+ Sự đẻ con tiến hoá hơn so với đẻ + Phôi phát triển trong cơ thể mẹ an 
trứng như thế nào? toàn hơn. 

+ Tại sao sự phát triển trực tiếp lại tiến + Phát triển trực tiếp tỷ lệ con non sống 
bộ hơn so với phát triển gián tiếp? cao hơn. 

+ Tại sao hình thức thai sinh thực hiện + Con non được nuôi dưỡng tốt việc học 
trò chơi học tập là tiến bộ nhất trong tập rút kinh nghiệm từ trò chơi —» tập 
giới động vật? tính của thú đa dạng —» thích nghi cao. 

- GV lưu ý ghi tóm tắt ý kiến của các - Đại diện nhóm trình bày ý kiến —» 

nhóm để các nhóm khác theo dõi. nhóm khác bổ sung 

- GV thông báo ý kiến đúng từ đó yêu * Kết luận: Sự hoàn chỉnh dần các 
cầu HS tự rút ra kết luận: sự hoàn hình thức sinh sản thể hiện: 

chỉnh các hình thức sinh sản. - Từ thụ tinh ngoài —»thụ tinh trong 

- Đẻ nhiều trứng —» đẻ ít trứng —» 
đẻ con. 

- Phôi phát triển có biến thái —> phát 
triển trực tiếp không có nhau thai -> 
phát triển trực tiếp có nhau thai. 

- Con non không được nuôi dưỡng —» 
được nuồi dưỡng bằng sữa mẹ -> 
được học tập thích nghi với cuộc sống. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

HS làm bài tập: hãy đánh dấu X vào câu trả lời đúng. 

1- Trong các nhóm động vật sau, nhóm nào chỉ sinh sản vô tính. 

a. Giun đất, sứa, san hô. 

b. Thuỷ tức, đỉa, trai sông. 

c. Trùng roi, trùng amíp, trùng giày 

d. Hải quỳ, trùng sốt rét, giun đũa. 


224 



2- Nhóm động yật nào thụ tinh trong? 

a. Cá, cá voi, ếch. 

b. Trai sông, thằn lằn, rắn. 

c. Chim, thằn lằn, ếch. 

d. Thỏ, gà, cá voi. 

3- Con non của loài động vật nào phát triển trực tiếp ? 

a. Châu chấu, chim bồ câu, tắc kè. 

b. Ech, cá, mèo. 

c. Thỏ, bò, vịt. 

d. Ech, tôm, thỏ. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- Ôn tập đặc điểm chung các ngành động vật đã học. 


Bài 66 


CÂY PHÁT SINH GIỎI ĐỘNG VẬT 


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

- HS nêu được bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa các nhóm động vật 
là các di tích hoá thạch. 

- HS đọc được vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm động vật trên cây phát 
sinh động vật. 


2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh. 


225 




- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh sơ đồ hình 56.1. SGK. 

Tranh cây phát sinh động vật. 


III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài : Chúng ta đã học qua các ngành động vật không xương sống và 
động vật có xương sống, thấy được sự hoàn chỉnh về cấu tạo và chức năng. Song 
giữa các ngành động vật đó có quan hệ với nhau như thế nào? 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU BẰNG CHÚNG VỂ Mối QUAN HỆ 
GIỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT 

* Mục tiêu: HS thấy được di tích hoá thạch là bằng chứng về mối quan hệ 


giữa các nhóm động vật. 

Yêu cầu HS: 

Nghiên cứu SGK, quan sát tranh, hình 
182 SGK trả lời câu hỏi: 

+ Làm thế nào để biết các nhóm động 
vật có mối quan hệ với nhau? 

+ Đánh dấu đặc điểm của lưỡng cư cổ 
giống với cá vây chân cổ và đặc điểm 
của lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày 
nay. 

+ Đánh dấu đặc điểm của chim cổ 
giống bò sát và chim ngày nay. 


- Cá nhân tự đọc thông tin mục bảng, 
quan sát các hình 56.1, 56.2 tr. 182-183 
SGK. 

- Thảo luận nhóm theo các câu hỏi. 

Yêu cầu nêu được: 

+ Di tích hoá thạch cho biết quan hệ các 
nhóm động vật. 

+ Lưỡng cư cổ - cá vây chân cổ có vảy, 
vây đuôi, nắp mang. 

+ Lưỡng cư cổ - lưỡng cư ngày nay có 4 
chi, 5 ngón. 

+ Chim cổ giống bò sát: có răng, có 
vuốt, đuôi dài có nhiều đốt. 


226 



+ Những đặc điểm giống và khác nhau 
đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ 
hàng giữa các nhóm động vật? 

- GV ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm 
lên bảng. 

- GV nhận xét và thông báo ý kiến 
đúng của nhóm. 

- GV cho HS rút ra kết luân . 


+ Chim cổ giống chim hiện nay: có 
cánh, lông vũ. 

+ Nói lên nguồn gốc của động vật. 

VD: Cá vây chân cổ có thể là tổ tiên của 
ếch nhái. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả của 
nhóm. 

- Thảo luận toàn lớp —» thống nhất ý 
kiến. 

* Kết luận 

- Di tích hoá thạch của các động vật 
cổ có nhiều đặc điểm giông động vật 
ngày nay. 

- Những loài động vật mới được hình 
thành có đặc điểm giỏng tổ tiên của 
chúng. 


Hoạt động 2 

CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT. 

* Mục tiêu: Nêu được vị trí của các ngành động vật và mối quan hệ họ hàng 


của các ngành động vật. 

- GV giảng : những cơ thể có tổ chức 
càng giống nhau phản ánh quan hệ 
nguồn gốc càng gần nhau. 

- GV yêu cầu: quan sát hình, đọc SGK, 
trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi: 

+ Cây phát sinh động vật biểu thị điều 

gì? 

+ Mức độ quan hệ họ hàng được thể 
hiện trẽn cây phát sinh như thế nào? 


- Cá nhân tự đọc thông tin ■ trong SGK 
và quan sát hình 56.3 tr. 183. 

- Thảo luận nhóm —» yêu cầu nẽu được: 
+ Cho biết mức độ quan hệ họ hàng của 
các nhóm động vật. 

+ Nhóm có vị trí gần nhau, cùng nguồn 
gốc có quan hệ họ hàng gần hơn nhóm 
ở xa. 


227 



+ Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại 
biết được số lượng loài của nhóm động 
vật nào đó? 

+ Ngành chân khớp có quan hệ họ 
hàng với ngành nào? 

+ Chim và thú có quan hệ với nhóm 
nào? 

- GV ghi tóm tắt phần trả lời của nhóm 
lên bảng. 

- Ý kiến bổ sung cần được gạch chân 
để HS tiện theo dõi. 

- GV hỏi : Vì sao lựa chọn các đặc 
điểm đó? 

Hay: Chọn các đặc điểm đó dựa trên 
cơ sở nào? 

- GV giảng : Khi một nhóm động vật 
mới xuất hiện, chúng phát sinh biến dị 
cho phù hợp với môi trường và dần dần 
thích nghi. Ngày nay do khí hậu ổn 
định, mỗi loài tồn tại có cấu tạo thích 
nghi riêng với môi trường. 

- GV yêu cầu học sinh rút ra kết luận. 


+ Vì kích thước trên cây phát sinh lớn thì 
số loài đông. 

+ Chân khớp có quan hệ gần với thân mềm 
hơn. 

+ Chim và thú gần với bò sát hơn các 
loài khác. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án của 
nhóm mình. 

- HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ 
sung. 

- HS có thể nêu thắc mắc tại sao ngày 
nay vẫn còn tồn tại những động vật có 
cấu tạo phức tạp như động vật có xương 
sống bên cạnh động vật nguyên sinh có 
cấu tạo rất đơn giản? 


* Kết luận: 

- Cây phát sinh động vật phản ánh quan 
hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. 


Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

- GV có thể dùng tranh cây phát sinh động vật —» yêu cầu HS trình bày mối 
quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật. 

- Hoặc dùng câu hỏi 1, 2 cuối bài. 


228 



V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 

- HS kẻ phiếu học tập:" Sự thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh và 
hoang mạc đới nóng" vào vở bài tập. 



Khí hậu 

Đặc điểm của động vật 

Vai trò của đặc 
điểm thích nghi 

(1) 

Đới lạnh 


Cấu tạo 



Tập tính 



(2) 

Hoang mạc 
đới nóng 


Cấu tạo 



Tập tính 




229 














Chương 8 


ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SÓNG CON NGƯỜI 


Bài 57 


ĐA DẠNG SINH HỌC 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS hiểu được đa dạng sinh học thể hiện ở số loài, khả năng thích nghi cao 
của ĐV với các điều kiện sống khác nhau. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục lòng yêu thích môn học, khám phá tự nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh phóng to hình 58.1, 58.2 SGK. 

- Tư liệu thêm về ĐV ở đới lạnh và đới nóng. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

- Mở bài: GV cho HS nêu những nơi phân bố của ĐV Vì sao ĐV phân bố ở 
mọi nơi? Tạo nên sự đa dạng. 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU Sự ĐA DẠNG SINH HỌC 


230 




*Mục tiêu: HS biết đa dạng sinh học là gì và môi trường sống phổ biến 
của ĐV. 

- Yêu cầu nghiên cứu SGK trang 185, - Cá nhân tự đọc thông tin ■ trong 

trả lời câu hỏi: SGK 

- Trao đổi nhóm. 

+ Sự đa dạng sinh học thể hiện như thế Yêu cầu: 

nào? + Đa dạng biểu thị bằng số loài. 

+ Vì sao có sự đa dạng về loài? 

+ ĐV thích nghi rất cao với điều kiện 

- GV nhận xét ý kiến đúng sai của các sống. 

nhóm. - Đại diện nhóm trình bày kết quả —» 

- Yêu cầu HS tự rút ra kết luận. nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận : 

Sự đa dạng sinh học biểu thị bằng sô 
lượng loài 

- Sự đa dạng loài là do khả năng 
thích nghi của ĐV với điều kiện 
sông khác nhau. 

Hoạt động 2 

ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG ĐỚI 
LẠNH VÀ HOANG MẠC ĐỚI NÓNG 

*Mục tiêu: HS nếu được đặc điểm thích nghi đặc trưng của ĐV ở các môi 
trường này. 

- GV yêu cầu nghiên cứu SGK, trao đổi - Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK 

nhóm —» hoàn thành phiếu học tập. trang 185, 186 —> ghi nhớ kiến thức. 

- GV nên kẻ phiếu này lên bảng. - Trao đổi nhóm theo các nội dung 

trong phiếu học tập. 

- Thống nhất ý kiến trả lời yêu cầu: 

+ Nét đặc trưng của khí hậu. 

+ Cấu tạo rất phù họp với khí hậu để 


231 



- Yếu cầu các nhóm chữa phiếu học tập. 


tồn tại. 

+ Tập tính kiếm ăn, di chuyển, hoạt 
động, tự vệ đặc biệt. 

- Đại diện các nhóm lến bảng ghi câu 
trả lời của nhóm mình. 


- GV ghi ý kiến bổ sung vào bên cạnh. 

- GV hỏi các nhóm: 

+ Tại sao lựa chọn câu trả lời? 

+ Dựa vào đâu để lựa chọn câu trả lời? 


- GV lưu ý: Nếu còn ý kiến khác nhau, 
GV nên gợi ý câu trả lời để HS lựa chọn 
ý đúng. 

- GV nhận xét nội dung đúng sai của 
các nhóm —» yêu cầu quan sát phiếu 
chuẩn kiến thức. 


- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, 
bổ sung. 

- HS phải trả lời được: 

+ Dựa vào tranh vẽ. 

+ Tư liệu tự sưu tầm. 

+ Thông tin trên phim ảnh. 



Khí hậu 

Đặc điểm của động vật 

Vai trò của các đặc 
điểm thích nghi 

(1) 

- Khí hậu cực 


- Bộ lông dày 

- Giữ nhiệt cho cơ thể 

Môi 

lạnh 

- Đóng băng 

Cấu 

- Mỡ dưới da dày 

- Giữ nhiệt, dự trữ 
năng lượng, chống 

trường 

quanh năm 

tạo 


rét. 

đới lạnh 

- Mùa hè rất 


- Lông màu trắng 

- Lẫn với màu tuyết 


ngắn 


(mùa đông) 

che mắt kẻ thù 



Tập 

- Ngủ trong mùa 

- Tiết kiệm năng 



tính 

đông 

lượng 


232 











Cấu tạo 


( 2 ) 
Môi 
trường 
hoang 
mạc đới 
nóng 


-Khí hậu rất 
nóng và khô 
-Rất ít vực 
nước và phân 
bố xa nhau 


Tập tính 


- Thân cao, móng 
rộng, đệm thịt dày 

- Vị trí cơ thể cao, 
không bị lún, đệm 
thịt dày để chống 
nóng 

- Chân dài 

- Vị trí ở cao so với 
cát nóng, nhảy xa 
hạn chế ảnh hưởng 
của cát nóng 

- Bướu mỡ lạc đà 

- Nơi dự trữ nước 

- Màu lông nhạt, 
giống màu cát 

- Dễ lẩn trốn kẻ thù 

- Mỗi bước nhảy 

- Hạn chế tiếp xúc 

cao, xa 

với cát nóng 

- Di chuyển bằng 

- Hạn chế tiếp xúc 

cách quăng thân 

với cát nóng 

- Hoạt động vào 

- Thời tiết dịu mát 

ban đêm 

hơn 

- Khả năng đi xa 

- lìm nước vì vực 

nước ở xa nhau 

- Khả năng nhịn khát 

- Thời gian tìm được 

nước rất lâu 

- Chui rúc sâu trong 

cát 

- Chống nóng 


- GV yêu cầu HS tiếp tục trao đổi - HS dựa vào nội dung trong phiếu học 
nhóm, trả lời câu hỏi: tập để trao đổi nhóm. 


233 
















Yêu cầu: 

+ Cấu tạo và tập tính thích nghi cao độ 
với môi trường. 

+ Đa số động vật không sống được, chỉ 
có một số loài có cấu tạo đặc biệt thích 
nghi. 

+ Mức độ đa dạng rất thấp. 

- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến, 
nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: 

- Sự đa dạng của các ĐV ở môi 
trường đặc biệt rất thấp 

- Chỉ có những loài có khả năng chịu 
đựng cao thì mới tồn tại được. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIÊM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV cho HS làm bài tập. 

1- Chọn những đặc điểm của gấu tráng thích nghi môi trường đới lạnh. 

a. Bộ lông màu trắng dày. 

b. Thức ăn chủ yếu là động vật. 

c. Di cư về mùa đông. 

d. Lớp mỡ dưới da rất dày. 

e. Bộ lông đổi màu trong mùa hè. 

f. Ngủ suốt mùa đông. 

Đáp án: a, d, f. 

2- Chuột nhảy ở hoang mạc đới nóng có chân dài để: 

a. Đào bới thức ăn. 

b. lìm nguồn nước. 

c. Cơ thể cao so với mặt cát nóng và nhảy xa. 

d. Tìm bạn trong mùa sinh sản. 


+ Nhận xét gì về cấu tạo và tập tính 
của động vật ở môi trường đới lạnh và 
hoang mạc đới nóng? 

+ Vì sao ở 2 vùng này số loại động vật 
rất ít? 

+ Nhận xét về mức độ đa dạng của ĐV 
ở 2 môi trường này? 

- Từ ý kiến của các nhóm —» GV tổng 
kết lại —» Cho HS tự rút ra kết luận. 


234 



Đáp án: c. 


3- Đa dạng sinh học ở môi trường đối lạnh và hoang mạc đới nóng rất 
thấp vì: 

a. Động vật ngủ đông dài. 

b. Sinh sản ít. 

c. Khí hậu rất khắc nghiệt. 

d. Động vật di cư hết. 

Đáp án: c. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục "Em có biết". 


Bài 58 


ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo) 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS thấy được sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa cao hơn ở 
đới lạnh và hoang mạc đới nóng là do khí hậu phù hợp với mọi loài sinh vật. 

- HS chỉ ra được những lợi ích của đa dạng sinh học trong đời sống, nguy cơ 
suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng phân tích tổng hợp, suy luận. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên đất nước. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tư liệu về đa dạng sinh học. 


235 




III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: Sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa khác với các 
môi trường khác như thế nào? 

Hoạt động 1 

ĐA DẠNG SINH HỌC Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA 


GV yêu cầu: 

+ Đọc thông tin SGK nội dung bảng 
tr. 189. 

+ Theo dõi ví dụ trong một ao thả cá. 
VD: Nhiều loài cá sống trong ao. 

Loài kiếm ăn ở tầng nước mặt: cá 
mè... 

Một số loài ở tầng đáy: trạch, cá quả... 
Một số ở đáy bùn: Lươn... 

Trả lời câu hỏi: 

+ Đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt 
đới gió mùa thể hiện như thế nào? 

+ Vì sao trên đồng ruộng gặp 7 loài 
rắn cùng sống mà không hề cạnh 
tranh với nhau? 

+ Vì sao nhiều loại cá lại sống được 
trong cùng một ao? 

+ Tại sao số lượng loài phân bố ở một 
nơi lại có thể rất nhiều? 

GV đánh giá ý kiến của các nhóm. 
GV hỏi tiếp: 

+ Vì sao số loài động vật ở môi trường 
nhiệt đới nhiều hơn so với đới nóng và 
đới lạnh. 


- Cá nhân tự đọc thông tin trong bảng 
ghi nhớ kiến thức về các loài rắn. 

+ Chú ý các tầng nước khác nhau trong 
ao. 


- Thảo luận thống nhất ý kiến hoàn 
thành câu trả lời. 

- Yêu cầu nêu được. 

+ Đa dạng thể hiện ở số loài rất nhiều. 

+ Các loài cùng sống tận dụng được 
nguồn thức ăn. 


+ Chuyên hoá, thích nghi với điều kiện 
sống. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm 
khác nhận xét bổ sung. 

- Một vài HS trả lời, HS khác bổ sung. 


236 



- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận. 


Lưu ý: Do động vật thích nghi được 
với khí hậu ổn định. 

* Kết luận: 

- Sự đa dạng sinh học của động vật ở 
môi trường nhiệt đới gió mùa rất 
phong phú 

- Sô lượng loài nhiều do chúng thích 
nghi với điều kiện sống. 


237 



Hoạt động 2 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC 

* Mục tiêu: HS chỉ ra được những giá trị nhiều mặt của đa dạng sinh học đối 


với đời sống con người. 

- GV yêu cầu nghiên cứu SGK, trả lời 
câu hỏi: 

+ Sự đa dạng sinh học mang lại lợi ích 
gì về thực phẩm, dược phẩm...? 


- GV cho các nhóm trả lời và bổ sung 
cho nhau. 

- GV hỏi thêm: 

+ Trong giai đoạn hiện nay đa dạng 
sinh học còn có giá trị gì đối với sự 
tăng trưởng kinh tế của đất nước? 

- GV thông báo thêm: 

+ Đa dạng sinh học là điều kiện đảm 
bảo phát triển ổn định tính bền vững của 
môi trường, hình thành khu du lịch. 

+ Cơ sở hình thành các hệ sinh thái 
đảm bảo sự chu chuyển ôxi, giảm xói 
mòn. 

+ Tạo cơ sở vật chất để khai thác 


- Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK tr. 
190, ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm, yêu cầu nêu được giá 
trị từng mặt của đa dạng sinh học. 

+ Cung cấp thực phẩm: nguồn dinh 
dưỡng chủ yếu của con người. 

+ Dược phẩm: Một số bộ phận của động 
vật làm thuốc có giá trị: xương, mật... 

+ Trong nông nghiệp: cung cấp phân 
bón, sức kéo. 

+ Giá trị khác: làm cảnh, đồ kĩ nghệ, 
làm giống. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm 
khác bổ sung. 

- HS nêu được: Giá trị xuất khẩu mang 
lại lợi nhuận cao, và uy tín trên thị 
trường thế giới. 

VD: Cá Basa, tôm hùm, tôm càng 
xanh... 


* Kết luận : 

Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị 


238 



nguyên liệu. 


kinh tê lớn cho đất nước. 


Hoạt động 3 

NGUY Cơ SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC 

VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC 

* Mục tiêu: Chỉ rõ nguyên nhân làm giảm đa dạng sinh học và biện pháp bảo 
vệ đa dạng sinh học. 


GV yêu cầu: 

Nghiên cứu SGK kết hợp với hiểu biết 
thực tế trao đổi nhóm. 

Trả lời câu hỏi: 

+ Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy 
giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và 
thế giới ? 

+ Chúng ta cần có những biện pháp 
nào để bảo vệ đa dạng sinh học? 

+ Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh 
học dựa trên cơ sở khoa học nào? 

- GV cho các nhóm trao đổi đáp án, 
hoàn thành câu trả lời. 

- GV yêu cầu liên hệ thực tế: 

+ Hiện nay chúng ta đã và sẽ làm gì để 
bảo vệ đa dạng sinh học? 

- GV cho hoc sinh tư rút ra kết luân. 


- Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK 
trang 190, ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm: yêu cầu nêu được: 

+ Ý thức của người dân: đốt rừng, làm 
nương, săn bắn bừa bãi... 

+ Nhu cầu phát triển của xã hội: xây 
dựng đô thị, lấy đất nuôi thuỷ sản... 

+ Biện pháp: giáo dục tuyên truyền bảo 
vệ động vật, cấm săn bắn, chống ô 
nhiễm. 

+ Cơ sở khoa học: động vật sống cần có 
môi trường gắn liền với thực vật, mùa 
sinh sản cá thể tăng. 

- Đại diện các nhóm trình bày đáp án, 
nhóm khác bổ sung. 

- Yêu cầu nêu được: 

+ Nghiêm cấm bắt giữ động vật quý 
hiếm. 

+ Xây dựng khu bảo tồn động vật. 

+ Nhân nuôi động vật có giá trị. 

* Kết luận: 

Để bảo vệ đa dạng sinh học cần: 


239 



+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi 
+ Thuần hóa, lai tạo giông để tăng độ 
đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài. 


240 



IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

- GV sử dụng câu hỏi 1, 2 trong SGK. 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Tìm hiểu thêm về đa dạng sinh học trên đài, báo. 

- Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập. 


Phiếu học tập: các biện pháp đấu tranh sinh học 



Thiên địch tiêu 
diệt sinh vật gây 
hại 

Thiên địch đẻ trứng kí 
sinh vào sinh vật gây 
hại hay trứng sâu hại 

Sử dụng vi khuẩn 
gây bệnh truyền 
nhiễm diệt sinh vật 
gây hại 

Tên thiên 

địch 




Loài sinh vật 
bị tiêu diệt 





Bà/59 


BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC 


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

- HS nêu được khái niệm đấu tranh sinh học. 

- Thấy được các biện pháp chính trong đấu tranh sinh học là sử dụng các loại 
thiên địch. 


241 











- Nêu được những ưu điểm và nhược điểm của biện pháp đấu tranh sinh học. 


242 



2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh, tư duy tổng hợp. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật, môi trường. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

-Tranh hình 59.1 SGK. 

- Tư liệu về đấu tranh sinh học. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: trong thiên nhiên để tồn tại các động vật có mối quan hệ với nhau, 
con người đã lợi dụng mối quan hệ này để mang lại lợi ích —» vào bài. 


Hoạt động 1 

THÊ NÀO LÀ BIỆN PHÁP ĐÂU TRANH SINH HỌC 

* Muc tiêu: Hoc sinh hiểu đươc muc tiêu khái niêm đấu tranh sinh hoc. 


- GV cho học sinh nghiên cứu SGK trả 
lời câu hỏi: 

+ Thế nào là đấu tranh sinh học ? 

Cho ví dụ về đấu tranh sinh học. 

- GV bổ sung thêm kiến thức để hoàn 
thiện khái niệm đấu tranh sinh học. 

- GV giải thích: sinh vật tiêu diệt sinh 
vật có hại gọi là thiên địch. 

- GV thông báo các biện pháp đấu 
tranh sinh học 


- Cá nhân tự đọc thông tin ■ SGK trang 
192 —> trả lời. 

Yêu cầu nêu được: dùng sinh vật tiêu 
diệt sinh vật gây hại. 

Ví dụ: mèo diệt chuột. 

* Kết luận: 

Đấu tranh sinh học là biện pháp sử 
dụng sinh vật hoặc sản phẩm của 
chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bót 


243 



thiệt hại do các sinh yật hại gây ra. 


Hoạt động 2 

NHỮNG BIỆN PHÁP ĐÂU TRANH SINH HỌC. 


* Mục tiêu: HS nêu được 3 biện pháp chính và nhóm thiên địch cụ thể: 


-Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan 
sát hình 59.1 và hoàn thành phiếu 
học tập. 

- GV kẻ phiếu học tập lên bảng. 


- GV gọi các nhóm lên viết kết quả 
trên bảng. 

- GV ghi ý kiến bổ sung của nhóm để 
học sinh so sánh kết quả và lựa chọn 
phương án đúng. 

- GV thông báo kết quả đúng của các 
nhóm và yêu cầu theo dõi phiếu kiến 
thức chuẩn. 

- GV tổng kết ý kiến đúng của các 
nhóm —» cho học sinh rút ra kết luận. 


- Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK 
trang 192,193 —» ghi nhớ kiến thức. 

- Trao đổi nhóm —» hoàn thành phiếu 
học tập. 

Yêu cầu: 

+ Thiên địch tiêu diệt sinh vật có hại là 
phổ biến. 

+ Thiên địch gián tiếp để ấu trùng tiêu 
diệt trứng. 

+ Gây bệnh cho sinh vật để tiêu diệt. 

- Đại diện nhóm ghi kết quả của nhóm. 

- Nhóm khác bổ sung ý kiến. 

- Các nhóm tự sửa phiếu nếu cần. 

* Kết luận: 

- Ưu điểm của biện pháp đấu tranh 
sinh học: tiêu diệt những sinh vật có 
hại, tránh ô nhiễm môi trường. 

- Nhược điểm: 

+ Đấu tranh sinh học chỉ có hiệu quả 
ở noi có khí hậu ổn định. 

+ Thiên địch không diệt được triệt để 


244 



sinh vât có hai. 


Biện pháp 

Thiên địch tiêu diệt 
sinh vật gây hại 

Thiên địch đẻ 
trứng kí sinh vào 
sinh vật gây hại 
hay trứng sâu hại 

Sử dụng vi 
khuẩn gây bệnh 
truyền nhiễm 
diệt sinh vật 
gây hại 

Tên thiên địch 

-Mèo (1) 

- Cá cờ (2) 

- Sáo (3) 

- Kiến vống (4) 

- Bọ rùa (5) 

- Diều hâu (6) 

- Ong mắt đỏ(l) 

- Ấu trùng của 
bướm đêm(2) 

- Vi khuẩn 
Myôma và 

Calixi (1) 

- Nấm bạch 
dương và nấm 
lục cương (2) 

Loài sinh vật bị 
tiêu diệt 

-Chuột (1) 

- Bọ gậy, ấu trùng sâu 

bọ (2) 

- Sâu bọ ban ngày (3) 

- Sâu hại cam (4) 

- Rệp sáp (5) 

- Chuột ban ngày (6) 

- Trứng sâu xám 
(1) 

- Xương rồng (2) 

-Thỏ (1) 

- Bọ xít (2) 


- GV yêu cầu: 

+ Giải thích biện pháp gây vồ sinh để 
diệt sinh vật gây hại. 


- GV thông báo thêm một số thông tin: 
ví dụ ở Hawai. 

+ Cây cảnh Lantana phát triển nhiều 
thì có hại. Người ta nhập về 8 loại sâu 
bọ tiếu diệt Lantana. Khi Lantana bị 


Yêu cầu nêu được: 

+ Ruồi làm loét da trâu bò —» giết chết 
trâu bò. 

+ Ruồi khó tiêu diệt. 

+ Tuyệt sản ở ruồi đực thì ruồi cái có 
giao phối trứng không được thụ tinh —» 
loài ruồi tự bị tiêu diệt. 

- Một vài HS trả lời, HS khác bổ sung. 


245 

















* Kết luận: Có 3 biện pháp đấu tranh 
sinh hoc. 


tiẽu diệt ảnh hưởng tới chim sáo ăn quả 
cây này. Chim sáo ăn sâu Cirphis gây hại 
cho đồng cỏ, mộng lúa lại phát triển. 

+ GV cho HS tự rút ra kết luận. 

Hoạt động 3 

NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHÊ 
CỦA BIỆN PHÁP ĐÂU TRANH SINH HỌC 

* Mục tiêu: học sinh chỉ ra được ưu điểm và nhược điểm của các biện pháp 


đấu tranh sinh học. 

+ GV cho HS nghiên cứu SGK —» trao 
đổi nhóm trả lời câu hỏi: 

+ Đấu tranh sinh học có những ưu 
điểm gì? 

+ Hạn chế của biện pháp đấu tranh 
sinh học là gì? 


- GV ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm 
—» nếu ý kiến chưa thống nhất thì tiếp 
tục thảo luận. 

- GV tổng kết ý kiến đúng của các 
nhóm —» cho học sinh rút ra kết luận. 


- Mỗi cá nhân tự thu thập kiến thức ở 
thông tin trong SGK trang 194. 

- Trao đổi nhóm - Yêu cầu nêu được: 

+ Đấu tranh sinh học không gây ô 
nhiễm môi trường và tránh hiện tượng 
kháng thuốc. 

+ Hạn chế: mất cân bằng trong quần xã, 
thiên địch không quen khí hậu sẽ không 
phát huy tác dụng động vật ăn sâu hại 
cây ăn luôn hạt của cây. 

- Đại diện của nhóm trình bày kết quả 
—» nhóm khác bổ sung. 

* Kết luận: 

- Ưu điểm của biện pháp đấu tranh 
sinh học: tiêu diệt nhiều sinh vật gây 
hại, tránh ô nhiễm môi trường. 

- Nhược điểm: 

+ Đấu tranh sinh học chỉ có hiệu quả 
ở nơi có khí hậu ổn định. 

+ Thiên địch không diệt được triệt để 


246 



I sinh vật gây hại. 

Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV sử dụng câu hỏi 1, 2 cuối bài. 


247 



V. DẶN DÒ 


- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK . 

- Đọc mục “ Em có biết”. 

- Kẻ bảng: một số động vật quý hiếm ở Việt Nam SGK trang 196 vào vở 
bài tập. 


Bà/óO 


ĐỘNG VẬT QUỶ HIẾM 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- HS nắm được khái niệm về động vật quý hiếm 

- Thấy được mức độ tuyệt chủng của các động vật quý hiếm ở Việt Nam. 

- Đề ra biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm. 

2. Kĩ năng 

- Quan sát so sánh, phân tích tổng hợp. 

- Kĩ năng hoạt động nhóm. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật quý hiếm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

1. Tranh một số động vật quý hiếm. 

2. Một số tư liệu về động vật quý hiếm. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 


248 




* Mở bài: Trong tự nhiên có một số loài động vật có giá trị đặc biệt nhưng lại 
có nguy cơ bị tiệt chủng đó là những động vật như thế nào? 

Hoạt động 1 

THÊ NÀO LÀ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM? 

- GV cho HS nghiên cứu SGK, trả lời - HS đọc thông tin trong SGK trang 

câu hỏi: 196 —> thu nhận kiến thức. 

Yêu cầu: 

+ Thế nào gọi là động vật quý hiếm? + Động vật quý hiếm có giá trị 

kinh tế. 

+ Kể tên một số động vật quý hiếm mà + Kể 5 loài, 
em biết? 

- GV lưu ý phân tích thêm về động vật - Đại diện trình bày ý kiến —» học 
quý hiếm: vừa có nhiều giá trị và có số sinh nhận xét và bổ sung. 

lượng ít. 

- GV thông báo thêm cho học sinh về 
động vật quý hiếm như: sói đỏ, bướm 
phượng cánh đuôi nheo, phượng hoàng 
đất.... 

- Yêu cầu HS rút ra kết luận. * Kết luận: động vật quý hiếm là 

những động vật có giá trị nhiều 
mặt và có sỏ lượng giảm sút. 

Hoạt động 2 

VÍ DỤ MINH HỌA CÁC CẤP ĐỘ TUYỆT CHỦNG 
CỦA ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM 

* Mục tiêu: học sinh nêu được các mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm 
tuỳ thuộc vào giá trị của nó. 

- Đọc các câu trả lời lựa chọn quan sát - HS hoạt động độc lập với SGK, hoàn 
hình SGK trang 197 —> hoàn thành thành bảng 1 —» xác định các giá trị 
bảngl “một số động vật quý hiếm ở chính của các động vật quý hiếm ở 


249 



Việt Nam”. 

- GV nên kẻ bảng 1 để HS chữa bài. 

- Đọc các câu trả lời lựa chọn quan sát 
hình SGK trang 197 —> hoàn thành 
bảngl “một số động vật quý hiếm ở 
Việt Nam”. 

- GV nên kẻ bảng 1 để HS chữa bài. 

- GV gọi nhiều HS lên ghi để phát huy 
tính tích cực của HS. 

- GV thông báo những ý kiến đúng, 
phân tích kiến thức để HS lựa chọn lại 
cho đúng những ý kiến chưa chính xác. 
GV cho HS theo dõi bảng kiến thức 
chuẩn. 


Việt Nam. 

- Một vài HS lên ghi kết quả để hoàn 
chỉnh bảng 1. 


- HS khác theo dõi để nhận xét và bổ 
sung. 

- HS theo dõi và tự sửa chữa nếu cần. 


Bảng 1: Một sỏ động vật quý hiếm ở Việt Nam. 


TT 

Tên động vật 

quý hiếm 

Cấp độ đe dọa 
tuyệt chủng 

Giá trị của động vật quý hiếm 


Oc xà cừ 

Rất nguy cấp 

Kỹ nghệ khảm trai 


Tôm hùm đá 

Nguy cấp 

Thực phẩm ngon, xuất khẩu 


Cà cuống 

Sẽ nguy cấp 

Thực phẩm, đặc sản gia vị 


Cá ngựa gai 

Sẽ nguy cấp 

Dược liệu chữa bệnh hen 

5 

Rùa núi vàng 

Nguy cấp 

Dược liệu, đồ kỹ nghệ 

6 

Gà lôi trắng 

ít nguy cấp 

ĐV đặc hữu, làm cảnh 

7 

Khướu đầu đen 

ít nguy cấp 

ĐV đặc hữu, làm cảnh 

8 

Sóc đỏ 

ít nguy cấp 

Thẩm mĩ, làm cảnh 

9 

Hươu xạ 

Rất nguy cấp 

Dược liệu sản xuất nước hoa 

10 

Khỉ vàng 

ít nguy cấp 

Giá trị dược liệu, vật mẫu trong 
y học 


250 













- Cá nhân dựa vào kết quả bảng 1. 
Yêu cầu nêu được: 

+ Giá trị nhiều mặt của quá trình 
sống. 

+ Một số loài nguy cơ tuyệt chủng 
rất cao, tuỳ vào giá trị sử dụng của 
con người. 

+ Sao la, tê giác một sừng, phượng 
hoàng đất.. 

* Kết luận: 

Cấp độ tuyệt chủng động vật quý 
hiếm ở Việt Nam được biểu thị: 
rất nguy cấp, nguy cấp, ít nguy 
cấp và sẽ nguy cấp. 

Hoạt động 3 

BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 
* Mục tiêu: chỉ ra được các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm. 

- GV nẽu câu hỏi: - Cá nhân tự hoàn thiện câu trả lời 

Yêu cầu: 

+ Bảo vệ động vật quý hiếm vì 

+ Vì sao phải bảo vệ động vật quý hiếm? chúng có nguy cơ tuyệt chủng. 

+ Cần có những biện pháp gì để bảo vệ + Cấm săn bắn, bảo vệ môi trường 
động vật quý hiếm? sống của chúng... 

- Một số HS trả lời —» HS khác 
nhận xét và bổ sung, 

- GV yêu cầu liên hệ bản thân phải làm gì -Yêu cầu: 

để bảo vệ động vật quý hiếm? + Tuyên truyền giá trị của các 

động vật quý hiếm. 

+ Thông báo nguy cơ tuyệt chủng 
của động vật quý hiếm. 


- GV hỏi: qua bảng này cho biết: 

+ Động vật quý hiếm có giá trị gì? 

+ Em có nhận xét gì về cấp độ đe dọa 
tuyệt chủng của động vật quý hiếm? 

+ Hãy kể thêm động vật quý hiếm khác 
mà em biết? 

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận. 


251 



- GV cho HS rút ra kết luân. 


* Kết luận: các biện pháp bảo vệ 
động vật quý hiếm: 

- Bảo vệ môi trường sống 

- Cấm săn bắn, buôn bán, giữ 
trái phép 

- Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ 

- Xây dựng khu dự trữ thiên 
nhiên. 

IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

- HS trả lời câu hỏi: 

+ Thế nào là động vật quý hiếm? 

+ Phải bảo vệ động vật quý hiếm như thế nào? 

V. DẶN DÒ 

- Học bài trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Đọc mục “ Em có biết” . 

- Tìm hiểu động vật có giá trị kinh tế ở địa phương. 


Bỏ! 6lã 62 


TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT 
CÓ TẦM QUAN TRỌNG TRONG KINH TỂ Ỏ ĐỈA PHUONG 


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

Học sinh tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất ở địa phương để bổ 
sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tế ở địa phương. 


252 




2. Kĩ năng 

Rèn kĩ năng phân tích, tổng họp thông tin theo chủ đề. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn gắn với thực tế sản xuất. 


253 



II. Đồ DÙNG DẠY - HỌC 

HS: Sưu tầm thông tin về một số loài động vật có giá trị kinh tế ở địa phương. 
GV: Hướng dẫn viết báo cáo. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

HƯỚNG DẪN CÁCH THU THẬP THÔNG TIN 

GV yêu cầu: 

+ Hoạt động theo nhóm 6 người. 

+ Xếp lại nội dung các thông tin cho phù hợp với yêu cầu: 
a- Tên loài động vật cụ thể. 

VD: tôm, cá, gà, lợn, bò, tằm, cá sấu . .. 
b- Địa điểm. 

Chăn nuôi tại gia đình hay tại địa phương nào. . . 

+ Điều kiện sống của loài động vật đó bao gồm ^^Khí hậu. 

Nguồn thức ăn. 

+ Điều kiện sống khác đặc trưng của loài. 

VD: - Bò cần bãi chăn thả. 

- Tôm, cá cần mặt nước rộng. 

c- Cách nuôi. 

- Làm chuồng trại Đủ ấm về mùa đông. 

Thoáng mát về mùa hè. 

Số lượng loài, cá thể ( có thể nuôi chung các gia súc, gia cầm). 

Cách chăm sóc. 

+ Lượng thức ăn, loại thức ăn. 

+ Cách chế biến: phơi khô, lến men, nấu chín . . . 

+ Thời gian ăn: 

• Thời kì vỗ béo. 

• Thời kì sinh sản. 


254 



• Nuôi dưỡng con non. 

+ Vệ sinh chuồng trại. 

Giá trị tăng trọng. 

+ Số kg trong một tháng. 

VD: Lợn: 20kg/l tháng 

Gà: 2kg/l tháng. 
d- Giá trị kinh tế. 

Gia đình: 

+ Thu nhập từng loài. 

+ Tổng thu nhập xuất chuồng. 

+ Giá trị VND/1 năm. 

Địa phương: 

+ Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật. 

+ Ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. 

+ Đối với quốc gia. 

GV chú ý: 

Đối với HS ở khu nông nghiệp hay làng nghề, HS phải trình bày chi tiết 
quy trình nuôi, giá trị kinh tế cụ thể. 

Đối với HS ở thành phố lớn không có điều kiện tham quan cụ thể thì chủ 
yếu dựa vào các thông tin trên sách báo và chương trình phổ biến kiến thức trên 
ti vi. 


Hoạt động 2 

BÁO CÁO CỦA HS 

GV cho các nhóm lần lượt báo cáo kết quả của mình trước cả lóp. 
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung ( nếu cần). 

IV. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ 

Nhận xét chuẩn bị của các nhóm. 


255 



Đánh giá kết quả báo cáo của các nhóm. 


256 



V. DẶN DÒ 

Ôn tập toàn bộ chương trình sinh học 7. 

Kẻ bảng 1, 2 SGK trang 200, 201 vào vở bài tập. 


Bài 63 


ÔN TẬP 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS nêu được sự tiến hoá của giới động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến 
phức tạp. 

HS thấy rõ được đặc điểm thích nghi của động vật với môi trường sống. 

Chỉ rõ giá trị nhiều mặt của giới động vật. 

2. Kĩ năng 

Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức. 

3. Thái độ 

Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

Tranh ảnh về động vật đã học. 

Bảng thống kê về cấu tạo và tầm quan trọng. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động 1 

TÌM HIỂU Sự TIẾN HOÁ CỦA GIỚI ĐỘNG YẬT 


257 




* Mục tiêu: HS thấy được sự tiến hoá từ đơn giản đến phức tạp của giới 
động vật. 


- GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận 
nhóm hoàn thành bảng 1 “Sự tiến hoá 
của giới động vật”. 

- GV kẻ sẵn bảng 1 để HS chữa bài. 


- GV cho HS tự ghi kết quả của nhóm. 

- GV tổng kết ý kiến của các nhóm. 

- GV cho HS quan sát bảng 1 đã hoàn 
chỉnh. 


- Cá nhân tự nghiên cứu ■ SGK trang 
200 thu thập kiến thức. 

- Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời 
lựa chọn. 

Yêu cầu: 

+ Tẽn ngành. 

+ Đặc điểm tiến hoá phải liên tục từ 
thấp đến cao. 

+ Con đại diện phải điển hình. 

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào 
bảng 1. 

Nhóm khác theo dõi bổ sung. 

- Các nhóm sửa chữa nếu cần. 


Đặc 

điểm 

Cơ thể 

đơn bào 

Cơ thể đa bào 

Đối 

xứng 

toả 

tròn 

Đối xứng hai bên 

Cơ thể 

mềm 

Cơ thể 

mềm 

có vỏ 

đá vôi 

Cơ thể có 

bộ xương 
ngoài bằng 

kitin 

Cơ thể có bộ 
xương trong 

Ngành 

Động vật 
nguyên 

sinh 

Ruột 

khoa 

Các 

ngành 

giun 

Thân 

mềm 

Chân khớp 

Động vật có 
xương sống 

Đại 

diện 

Trùng roi 

Thủy 

tức 

Giun 

đũa, 

giun 

đất 

Trai 

sông 

Châu chấu 

Cá chép, ếch, 
thằn lằn bóng 
đuôi dài, chim 

bồ câu, thỏ 


258 




























GV yêu cầu theo dõi bảng 1, trả lời câu 
hỏi: 

- Sự tiến hoá của giới động vật được thể 
hiện như thế nào ? 


GV yêu cầu: 

+Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi. 

+ Sự thích nghi của động vật với môi 
trường sống thể hiện như thế nào ? 


+ Thế nào là hiện tượng thứ sinh ? Cho 
ví dụ cụ thể. 

- GV cho các nhóm trao đổi đáp án. 

GV hỏi: Hãy tìm trong các loài bò sát, 
chim có loài nào quay trở lại môi trường 
nước ? 

- GV cho HS tự rút ra kết luận. 


- Thảo luận nhóm —» thống nhất ý 
kiến. 

Yêu cầu: 

- Sự tiến hoá thể hiện sự phức tạp về 
tổ chức cơ thể, bộ phận nâng đỡ... 

* Kết luận: 

Giới động vật đã tiến hoá từ đơn 
giản đến phức tạp. 

- Cá nhân nhớ lại các nhóm động vật 
đã học và môi trường sống của 
chúng. 

Thảo luận —» yêu cầu: 

Sự thích nghi của động vật: có loài 
sống bay lượn (có cánh), loài sống ở 
nước (có vây), sống nơi khô cằn (dự 
trữ nước). 

- Hiện tượng thứ sinh: quay lại sống 
ở môi trường của tổ tiên. 

VD: cá voi sống ở nước. 

- Đại diện nhóm trình bày đáp án —» 
nhóm khác bổ sung. 


* Kết luận: 

- Động vật thích nghi với môi 
trường sống. 

- Một sô có hiện tượng thích nghi 
thứ sinh. 


Hoạt động 2 


259 



TẦM QUAN TRỌNG TRONG THựC TIEN của động vật 


* Mục tiêu: chỉ rõ những mặt lợi của động vật đối với tự nhiên và đời sống 
con người, tác hại nhất định của động vật. 


- GV yêu cầu các nhóm hoàn thành 
bảng 2 “Những động vật có tầm quan 
trọng trong thực tiễn”. 

- GV kẻ bảng 2 để HS chữa bài. 

- GV nên gọi nhiều nhóm chữa bài để 
có điều kiện đánh giá hoạt động của 
nhóm. 


- Cá nhân nghiên cứu nội dung trong 
bảng 2 —» trao đổi nhóm tìm tên động 
vật cho phù hợp với nội dung. 

- Đại diện nhóm lến ghi kết quả —» 
nhóm khác theo dõi bổ sung. 



Tầm quan trọng trong 
thực tiễn 

Tên bài 

Động vật không 
xương sống 

Động vật có 
xương sống 

Động vật 

- thực phẩm (vật nuôi, đặc 

- Tôm, cua, rươi... 

cá chim, thú... 

có ích 

sản) 

mực 

gấu, khỉ, rắn... 


- dược liệu 

san hô 

bò, cầy, công 


- công nghệ 

giun đất 

trâu, bò, gà 


- nông nghiệp 

trai ngọc 

vẹt 


- làm cảnh 

nhện,ong 

cá, chim 


- trong tự nhiên 



Động vật 

Đối với nông nghiệp 

châu chấu, sâu 

chuột 

có hại 


gai, bọ rùa 



Đối với đời sống con người 

ruồi, muỗi 



Đối với sức khoẻ con người 

giun đũa, sán 

rắn độc 


GV hỏi: 

+ Động vật có vai trò gì ? 

+ Động vật gây nên những tác hại như 


HS dựa vào nội dung bảng 2 trả lời. 

* Kết luận: 


260 

















thế nào ? 


Đa sô động vật có lợi cho tự nhiên 
và cho đời sống con người. 

Một sô động vật gây hại. 

IV. KIẼM TRA - ĐANH GIA 

GV cho HS trả lời câu hỏi: 

Dựa vào bảng 1 trình bày sự tiến hoá của giới động vật. 

Nêu tầm quan trọng thực tiễn của động vật. 

V. DẶN DÒ 

Chuẩn bị cho bài tham quan thiên nhiên. 

+ Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vở ghi chép, kẻ sẵn bảng 
205 SGK, vợt bướm. 


Bái64, 65, 66 


THAM QUAN THIÊN NHIÊN 


I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên và thế giới động vật. 

- HS sẽ được nghiên cứu động vật sống trong thiên nhiên. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt động sống của 
động vật. 

- Tập cách nhận biết động vật và ghi chép ngoài thiên nhiên. 

3. Thái độ 

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thế giới động vật, đặc biệt là 
động vật có ích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 


261 




* Trang bị: 

HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vở ghi chép có kẻ sẵn 
bảng như SGK trang 205, vợt bướm. 

GV: Vợt thuỷ sinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu. 

* Địa điểm: 

- GV nên chọn địa điểm gần trường, chú ý tới sự đa dạng môi trường sống. 

- Ở thành phố nến chọn công viên. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

* Mở bài: 

GV thông báo: 

Tiết 64: Học trên lóp. 

Tiết 65, 66: + Quan sát thu thập mẫu. 

+ Báo cáo của các nhóm. 

* Tiến hành: 


Bài 64 

Hoạt động 1 

GV GIỚI THIỆU Sơ LƯỢC ĐỊA ĐIỂM tham quan 

Đặc điểm: có những môi trường nào ? 

Độ sâu của môi trường nước. 

Một số loại thực vật và động vật có thể gặp. 

Hoạt động 2 

GIỚI THIỆU TRANG BỊ DỤNG cụ CỦA CÁ NHÂN VÀ NHÓM 

Trang bị trên người: mũ, giày, dép quai hậu gọn gàng. 

Dụng cụ cần thiết: 1 túi có dây đeo chứa: 

+ Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay. 


262 



+ Bút, sổ ghi chép, áo mưa, ống nhòm. 

Dụng cụ chung cả nhóm: 

+ Vợt bướm, vợt thuỷ sinh, kẹp mẫu, chổi lông. 

+ Kim nhọn, khay đựng mẫu. 

+ Lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu sống. 

Hoạt động 3 

GV GIỚI THIỆU CÁCH sử DỤNG DỤNG cụ 

Với động vật dưới nước: dùng vợt thuỷ sinh vợt động vật lên rồi lấy chổi lông 
quét nhẹ vào khay (chứa nước). 

Với động vật ở cạn hay trên cây: trải rộng báo dưới gốc rung cành cây hay 
dùng vợt bướm để hứng, bắt —» cho vào túi nilông. 

Với động vật ở đất (sâu, bọ): dùng kẹp mềm gắp cho vào túi nilông (chú ý đục 
các lỗ nhỏ). 

Với động vật lớn hơn như động vật có xương sống (cá, ếch, thằn lằn) dùng vợt 
bướm bắt rồi cho vào hộp chứa mẫu. 


Hoạt động 4 

GV GIỚI THIỆU CÁCH GHI CHÉP 

Đánh dấu vào bảng tr. 205 SGK. 

Mỗi nhóm cử một HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm cơ bản nhất. 

Cuối giờ GV cho HS nhắc lại các thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết. 

Bài 65, 66: Tiến hành tham quan ngoài tròi 

- GV yêu cầu: 

Hoạt động theo nhóm 8 HS. 

Giữ trật tự, nghiêm túc, không trèo cây, lội nước sâu. 

Lấy được mẫu đơn giản. 

Hoạt động 1 


263 



L GV THÔNG BÁO NỘI DUNG CAN QUAN SÁT 

1- Quan sát động vật phân hố theo môi trường 

Trong từng môi trường có những động vật nào ? 

Số lượng cá thể nhiều hay ít ? 

VD: cành cây có nhiều sâu bướm. 


264 



2- Quan sát sự thích nghi di chuyển của động vật ở các môi trường 

Động vật có các cách di chuyển bằng bộ phận nào ? 

VD: Bướm bay bằng cánh. 

Châu chấu nhảy bằng chân. 

Cá bơi bằng vây. 

3- Quan sát sự thích nghi dinh dưỡng của động vật 

Quan sát các loại động vật có hình thức dinh dưỡng như thế nào ? 
VD: ăn lá, ăn hạt, ăn động vật nhỏ, hút mật. 

4- Quan sát mối quan hệ động vật và thực vật 

Tìm xem có động vật nào có ích hoặc gây hại cho thực vật. 

VD: Ong hút mật^ thụ phấn cho hoa. 

Sâu ăn lá —» ăn lá non —» cây chết. 

Sâu ăn quả —» đục quả —» thối quả. 

5- Quan sát hiện tượng ngụy trang của động vật 

Có những hiện tượng sau: 

Màu sắc giống lá cây, cành cây, màu đất. 

Duỗi cơ thể giống cành cây khô hay một chiếc lá. 

Cuộn tròn giống hòn đá. 

6- Quan sát sô'lượng thành phần động vật trong tự nhiên 

Từng môi trường có thành phần loài như thế nào ? 

Trong môi trường số lượng cá thể như thế nào ? 

Loài động vật nào không có trong môi trường đó ? 

Hoạt động 2 

II. HỌC SINH TIẾN HÀNH QUAN SÁT 

a- Đối với HS : 

Trong nhóm phân công tất cả phải được quan sát 
1 —» Người ghi chép. 


265 



2 —» Người giữ mẫu. 

Thay phiên nhau lấy mẫu quan sát. 

Lưu ý: bảo quản mẫu cẩn thận tránh làm chết hay bay mất. 

Loài động vật nào chưa biết tên cần hỏi ý kiến của GV. 

b- Đối với GV 

Bao quát toàn lóp, hướng dẫn giúp đỡ nhóm học yếu. 

Nhắc nhở HS lấy đủ mẫu ở nơi quan sát. 

Hoạt động 3 

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CÁC NHÓM 
GV yêu cầu học sinh tập trung ở chỗ mát. 

Các nhóm báo cáo kết quả. 

Yêu cầu gồm: 

+ Bảng tên các động vật và môi trường sống. 

+ Mẫu thu thập được. 

+ Đánh giá về số lượng thành phần động vật trong tự nhiên. 

Sau khi báo cáo GV cho HS dùng chổi lông, nhẹ nhàng quét trả các mẫu về 
môi trường sống của chúng. 

IV. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ 

GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. 

Căn cứ vào báo cáo của các nhóm đánh giá kết quả học tập. 

V. DẶN DÒ 

Ôn tập chương trình chuẩn bị thi học kì. 


266 



ĐỀ SINH HỌC 7 THAM KHẢO 

( HỌC KÌ I) 

Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu mà theo em là đúng nhất trong 
mỗi nhận định sau: 

1. Quan sát trùng roi xanh, em thấy có những đặc điểm: 

a) Có roi, có nhiều hạt diệp lục, vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng, sinh sản vố tính 
theo cách phân đôi. 

b) Có lông bơi, dị dưỡng, sinh sản hữu tính theo cách tiếp hợp. 

c) Có chân giả, luôn luôn biến hình, sinh sản vô tính theo cách phân đôi. 

d) Có chân giả, sống kí sinh, sinh sản vô tính theo cách phân đôi. 

2. Các biện pháp để phòng chống bệnh sốt rét: 

a) Dùng thuốc diệt muỗi Anôphen ; phát quang, tháo nước cạn, thả cá để diệt 
bọ gậy. 

b) Dùng hương muỗi, thuốc diệt muỗi, nằm màn để tránh muỗi đốt. 

c) Khi bị sốt rét, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

d) Cả a,b,c đều đúng. 

e) Chỉ a và b đúng. 

3. Ở nước ta có những động vật thuộc ngành Ruột khoang sống ở biển như: 

a) Sứa, thuỷ tức, hải quỳ. 

b) Sứa, san hồ, mực. 

c) Hải quỳ, thuỷ tức, tôm. 

d) Sứa, san hồ, hải quỳ. 


267 



4. Nhóm động vật thuộc ngành Giun dẹp, sống kí sinh, gây hại cho động vật 
và người là: 

a) Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu. 

b) Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan. 

c) Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán lá gan. 

d) Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu. 

5. Mực cố tập tính : 

a) Mực săn mồi bằng cách rình mồi một chỗ. 

b) Mực bắt mồi bằng tua dài, rồi dùng tua ngắn để đưa mồi vào miệng. 

c) Khi bị tấn công, mực phun hoả mù để trốn. 

d) Cả a,b,c đều đúng. 

e) Chỉ b và c đúng. 

ổ. Khi mổ giun đất cần xác định mặt lung và mặt bụng của giun vì: 

a) Mổ động vật không xương sống phải mổ từ mặt lưng. 

b) Nhờ xác định mặt lưng, mặt bụng mà quan sát được cấu tạo bên ngoài của 
giun. 

c) Xác định được đai sinh dục, lỗ sinh dục cái và lỗ sinh dục đực. 

d) Chỉ a và b đúng. 

e) Chỉ a và c đúng. 

7. Khi mổ giun sẽ thấy giữa thành cơ thể và thành ruột có một khoang trống 
chứa dịch. Đó là: 

a) Dịch ruột. 

b) Thể xoang. 

c) Dịch thể xoang. 


268 



d) Máu của giun. 


269 



Câu 2: 

1. Hãy sắp xếp lại các câu dưới đây sao cho đúng trình tự khi nhện đang chờ 
mồi, bỗng có con mồi sa vào lưới: 

a) Nhện hút dịch lỏng ở con mồi. 

b) Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi. 

c) Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc. 

d) Trói chặt mồi rồi treo vào lưới một thời gian. 

Trả lời: Trình tự đúng là: ....,. 

2. Hãy sắp xếp lại trình tựa, b, c của các bước tiến hành mổ giun đất: 

a) Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt một đường dọc chính giữa lưng về phía 
đuôi. 

b) Đặt giun nằm sấp giữa chậu mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim. 

c) Phanh thành cơ thể đến đâu, cắm ghim đến đó. cắt đường dọc cơ thể tiếp 
tục về phía đầu. 

d) Đổ nước ngập cơ thể giun. Dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách 
chúng khỏi ruột. 

Trả lời: Trình tự đúng là:....,.,....,.... 

3. Hãy vẽ và ghi chú thích hệ tiêu hóa của giun đất: 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 


270 








Câu 3: Em hãy lựa chọn các cụm từ ở cột B tương ứng với mỗi câu ở cột 
A. Viết vào phần trả lời. 


Cột A 

Cột B 

1.CÓ lối sống chui rúc trong bùn, di chuyển châm chap, 

có 2 mảnh vỏ bằng đá vôi che chở bên ngoài. 

a. Châu chấu 

2. sống ở nước, thở bằng mang, có vỏ giáp cứng bao 

bọc. Cơ thể có 2 phần: đầu - ngực và bụng. Có bản năng ôm 
trứng để bảo vệ. 

b. Trai sông 

3.có ho hàng gần với ốc nhồi, có môt vỏ xoắn ốc, ăn 

hại thân và lá lúa dữ dội. 

c. Tôm sông 

4. Cơ thể.Gồm 3 phần: đầu ngưc và bung. Đầu có 1 đôi 

râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Con non phải qua nhiều 
lần lột xác mới trở thành con trưởng thành. 

V 1 V 

d. Oc bươu vàng 


Trả lời : 1 b, 2., 3., 4. 

Câu 4: Dựa vào sơ đồ vòng thời gian giun đũa mà em đã học , hãy trả 
lời các câu hỏi sau: 

1. Tại sao trẻ em mắc bệnh giun đũa lại “ bụng ỏng, đít beo” ? 

2. Vì sao phải rửa tay trước khi ăn ? 

Trả lời: 


271 






















ĐỀ SINH HỌC 7 THAM KHẢO 

( HỌC KÌ II) 


Câu I (3 điểm): Hãy đánh dấu X vào đầu một câu theo em là đúng nhất: 

1 . Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống là động vật 
biến nhiệt ỉ đẻ trứng ? 

a) Chim, thú, bò sát. 

b) Thú, cá xương, lưỡng cư. 

c) Cá xương, lưỡng cư, bò sát. 

d) Lưỡng cư, cá xương, chim. 

2. Châu chấu, Êch đồng, Kanguru, Thỏ ngoài hình thức di chuyển khác còn có 
chung một hình thức di chuyển là: 

a) Đi. 

b) Nhảy đồng thời bằng hai chân sau. 

c) Bò. 

d) Leo trèo bằng cách cầm nắm. 

3. Đặc điểm cấu tạo ngoài nào dưới đây chứng tỏ Thỏ thích nghi với đời sống 
tập tính lẩn trốn kẻ thù ? 

a) Bộ lông mao dày, xốp. Chi trước ngắn, chi sau dài, khoẻ. 

b) Mũi và tai rất thính. Có lông xúc giác. 

c) Chi có vuốt sắc. mi mắt cử động được. 

d) Cả a và b. 

4. Báo và Sói cùng thuộc Bộ Ăn thịt, cấu tạo, đời sống, tập tính có nhiều 
điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau như: 

a) Báo ăn tạp, Sói ăn động vật. 


272 



b) Báo rình mồi, vồ mồi còn Sói đuổi bắt mồi. 

c) Báo sống đơn độc, Sói sống theo đàn. 

d) Cả b và c. 

5. Những động vật nào dưới đây thuộc lớp Cá ? 

a) Cá voi, cá nhám, cá trích. 

b) Cá chép, lươn, cá heo. 

c) Cá ngựa, cá voi xanh, cá nhám. 

d) Cá thu, cá đuối, cá bơn. 

6. Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ cá voi thích nghi với đời sống hoàn toàn ở 
nước ? 

a) Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lóp mỡ dưới da rất dày. 

b) Chi trước biến đổi thành bơi chèo, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn 
mình theo chiều dọc. 

c) Đẻ con và nuôi con bằng sữa. 

d) Cả a và b. 

Câu 2 (2 điểm): 

Câu hỏi: Đúng - Sai 

Những câu khẳng định dưới đây là đúng hay sai ? 

Em hãy trả lời bằng cách viết chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô trống. 

Đ s 

1. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Thú có chung nguồn gốc. r~ì 

2. Chỉ những động vật đới lạnh mới có những thích nghi đặc — — 

trưng với môi trường. 

3. Đa dạng sinh học (ĐDSH) bao gồm ĐDSH về loài, về những — — 

đặc điểm sinh học của loài, về môi trường sống. 


273 



4. Chim, Thú, Cá ở nước ta phong phú, có nhiều giá trị kinh tế 
nên cần khai thác đánh bắt. 

5. Dơi, Vịt trời là những ĐVCXS có chi 5 ngón chuyển hoá 
thích nghi với đời sống bay lượn. 

6. Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ Cá vây chân cổ, Bò sát cổ bắt 
nguồn từ Lưỡng cư cổ, Chim cổ và Thú cổ bắt nguồn từ Bò 
sát cổ. 

7. Voi là động vật quý hiếm được xếp ở cấp độ Rất nguy cấp. 
Phải đấu tranh bảo vệ đàn voi. 

8. Tất cả các loài chuột như: chuột chù, chuột chũi, chuột đàn 
đều thuộc Bộ Gặm nhấm. 


□ □ 


Câu 3 (2 điểm): 

Em hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp (dùng các chữ a, b, c, d) ở cột B để 
điềm vào chỗ trống mỗi câu ở cột A : 


Cột A 

Cột B 

1.là đông vât hằng nhiêt, có cấu tao thích nghi với đời 

sống bay. Chi trước biến đổi thành cánh, chi sau có bàn chân 
dài, các ngón chân có vuốt. 

a. Cóc nhà 

2., sống chui luồn dưới đáy bùn, có thân rất dài, vây ngưc 

và vây bụng tiêu biến, khúc đuôi nhỏ, bơi rất kém 

b. Thú mỏ vịt 

3. ưa sống trên can hơn ở dưới nước. Da sù sì có nhiều 

tuyến độc. Hai tuyến mang tai lớn. Có nọc độc. 

c. Lươn 

4. có mỏ dep, sống vừa ở nước vừa ở can, đẻ trứng; có 

tuyến sữa nhưng chưa có vú. 

d. Chim bồ câu. 


274 



















Câu 4 (1,5 điểm): 

Em hãy viết tiếp vào những chỗ . Trong sơ đổ phân loại dưới đây: 


Lớp thú 

(Có lông 
mao có 
tuyến sữa) 


Thú đẻ trứng 


Bộ 


Con sơ sinh rất nhỏ 


Thú đẻ 



Bộ 


Bộ. 

(Đại diện: Mèo, 
hổ, báo). 

Bộ .. 

(Đại diện: Lợn, 
trâu, bò). 

Bộ. 

(Đại diện: Ngựa, 
voi). 


Bộ. 

(Đại diện: Khỉ 
vượn). 


Câu 5 (1,5 điểm): Vẽ sơ đồ, ghi chú thích hệ tuần hoàn của lớp lưỡng cư. 


275 










Bài 1. 


MỤC LỤC 


Trang 

5 


Thế giới động vật đa dạng phong phú. 

Bài 2. Phân biệt động vật với thục vật - đặc điểm chung 

của động vật. g 

Chuông 7: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 

Bài3. Thục hành: quan sát một số động vật nguyên sinh... 13 

Bài 4. Trùng roi. 16 

Bài 5. Trùng biến hỉnh - Trùng giày. 20 

Bài ố. Trùng kiết lị - Trùng sốt rét . 24 


Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thục tiễn của động vật 

nguyên sinh. 

Chương 2: NGÀNH RUỘT KHOANG 


Bài 8. Thuỷ tức. 34 

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang. 39 

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang 42 

Chương 3: CÁC NGÀNH GIUN 

Bài 11. Sán lá gan. 47 


Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của 


ngành giun dẹp . 51 

NGÀNH GIUN TRÒN 

Bài 13. Giun đũa. 55 

Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của 

ngành giun tròn. 59 


276 















NGÀNH GIUN ĐỐT 

Bài 15. Giun đốt. 63 

Bài ló. Thục hành: Mổ quan sát giun đốt. 68 

Bài 17. Một số giun đốt khác và đạc điểm chung của 

ngành giun đốt. 71 

Chương 4: NGÀNH THÂN MEM 

Bài 18. Trai sông. 76 

Bài 19. Một số thân mềm khác. 80 

Bài 20. Thục hành: Quan sát một số thân mềm. 83 

Bài21. Đạc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm... 86 

Chương 5: NGÀNH CHÂN KHỚP 
LỚP GIÁP XÁC 

Bài 22. Tôm sông. 90 

Bài23. Thục hành: Mổ và quan sát tôm sông. 94 

Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác. 97 

LỚP HÌNH NHỆN 

Bài 25. Nhện và sụ đa dạng của lớp hỉnh nhện. 102 

LỚP SÂU BỌ 

Bài 26. Châu châ'u. 107 

Bài 27. Đang dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. 111 

Bài28. Thục hành: Xem bỗng hỉnh về tập tính của sâu bọ... 114 

Bài29. Đạc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp,.. 117 

Bài 30. Ôn tập phân 1: Động vật không xương sống. 120 

Chương 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 

CÁC LỚP CÁ 

Bài 31. Cá chép. 124 


277 

















Bài 32. Thục hành mổ cá. 128 

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép 132 

Bài 34. Sụ đa dạng và đặc điểm chung của cỏ. 136 

LỚP LƯỠNG Cư 

Bài 35. Ếch đổng. 141 

Bài36. Thục hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng 

trên mâu mổ. 

Bài 37. Đa dạng và đạc điểm chung của lưỡng cư. 148 

LỚP BÒ SÁT 

Bài 38. Thàn lồn bóng đuôi dài. 152 

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn làn. 156 

Bài 40. Sụ đa dạng của bò sát, các loài khủng long 

đạc điểm chung của bỏ sát. 160 

LỚP CHIM 

Bài 41. Chim bổ câu. 165 

Bài42. Thục hành: Quan sát bộ xưang - mâu mổ chim bổ 

câu. 169 

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bổ câu. 171 

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim. 175 

Bài45. Thục hành: Xem băng hỉnh về đài sống và tập tính 

loài chim. 179 

LỚP THÚ 

Bài 46. Thỏ. 182 

Bài 47. Câu tạo trong của thỏ. 186 

Bài 48. Sụ đa dạng của thú - Bộ thú huyệt và Bộ thú túi. 190 


278 



















Bài 49. Sụ đa dạng của thú ( tiếp theo ). 194 

Bài 50. Sụ đa dạng của thú ( tiếp theo ). 199 

Bài 51. Sụ đa dạng của thú ( tiếp theo ). 203 

Bài52. Thực hành: Xem bỗng hỉnh về đài sống và tập tính 

của thú. 208 

Chương 7: sự TIẾN HOÁ CỦA ĐỘNG VẬT 

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động - di chuyển. 211 

Bời 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể. 215 

Bài 55. Tiến hoá về sinh sởn. 219 

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật. 225 

Chương 8: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 

Bài 57. Đa dạng sinh học. 230 

Bài 58. Đa dạng sinh học ( tiếp theo ). 235 

Bài 59. Biện pháp đâu tranh sinh học. 239 

Bài 60. Động vật quý hiếm. 244 

Bài 6 ]& 62. Tìm hiểu một số động vật có tâm quan trọng trong 

kinh tế ở địa phương. 248 

Bài 63. Ôn tập. 251 

Bài Tham quan thiên nhiên. 255 

Ó4&65&66. 

ĐỀ SINH 7 THAM KHẢO (học kỉ I). 260 

ĐỀ SINH 7 THAM KHẢO (học kỉ II). 264 


279 




















THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

SINH HỌC 7 

TRẦN KHÁNH PHƯƠNG (Chủ biên) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 


Biên tập: 

PHẠM QUỐC TUẤN 


NGUYỄN CHÍNH 

Vẽ bìa: 

NGUYỄN TUẤN 

Trình bày: 

ĐỖ PHÚ 

Sửa bản in: 

PHẠM QUỐC TUẤN 


In 1000 cuốn, khổ 17 X 24cm, tại Công ty cổ phần in Phúc Yên. 
Giấy phép xuất bản số : 115 - 2007/CXB/107 k TK - 26/HN. 
In xong và nộp lưu chiểu quý 11/2007. 


280 






